An English/Vietnamese Episcopal Book of Common Prayer 

Sách Lễ Cầu-Nguyện Song-Ngử Anh-Việt Giáo Hội Episcopal 

Nghi-Thức Phụng-Vụ các Bí Tích và những Nghỉ-Thức Thở Phượng Khác của Hội- 
Thánh 

Nhà Thỏ Thánh Patrick, Cộng-Đồng Fpiscopal Việt-Mỹ [1997]. 

Digitized by Richard Mammana, 2018. 


Holy Baptism/Lễ Thánh-Tây 

Lễ mở đâu bằng một thánh ca hay một thánh vịnh 

Hội Chúng đứng, Chủ Lễ nói 

Chúc tụng Thiên Chúa Ba Ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa 
Thánh Linh. 

Hội Chúng Chúc tụng nước Ngài, từ nay cho đến đời đời. Amen. 
Từ lễ Phục Sinh tới lễ Ngũ Tuần, lễ bắt đầu như SN —_ 

Chủ Lê Alleluiaa. Chúa Cứu Thê đã sông lại. 

Hội Chúng Chúa đã sông lại thật rôi. Allelula. 

Vào mùa Thống Hối, hay trong những nghỉ thức xám hồi 

Chủ Lễ Chúc tụng Chúa là Đắng tha hết mọi tội lỗi chúng ta. 
Hội Chúng Lng thương xót của Ngài cn đên đời đời. 


Chủ lễ tiếp tục 
Chỉ có một Thân Thê và một Thánh Linh; 


Hội chúng Một hy vọng trong tiếng Chúa gọi chúng ta. 
Chủ lễ Một Chúa, một Đức Tin, một phép Thánh Tây; 
Hội chúng Một Thiên Chúa là Cha của muôn loài. 

Chủ Lễ Chúa ở cùng anh chị em. 

Hội chúng Và ở cùng Hội Thánh Người. 

Chủ Lê Chúng ta hăy câu nguyện. 


Lời Cầu Nguyện Theo Ngày 


Hội chúng Amen. 

Nếu lễ Thánh Tẩy được cử hành vào lễ thờ phượng chính ngày Chúa Nhật hay một 
ngày lễ khác, dùng lời cầu nguyện vả những đoạn Kinh- Thánh á ấn định cho ngày 
đó. Nếu lễ Thánh Tẩy được cử hành vào một ngày nào khác th dùng lời cầu 
nguyện và các đoạn Kinh-Thánh ấn định riêng cho LỄ Thánh Tây. 

Lời Thánh Kinh 


Hội chúng ngồi. Một hoặc hai đoạn được đọc, theo như ấn định. 
Khởi sự, người đọc nói 


Lời Chúa trích trong sách 


Có thê nói thêm đoạn và câu. 
Đọc xong, người đọc nói 


Đó là Lời Chúa. 
Hội Chúng Tạ ơn Chúa. 


hoặc người đọc có thể nói — Đoạn Kinh Thánh đến đây là hết. 

Yên lặng. 

Sau mỗi đoạn Kinh Thánh, có thể đọc Thánh Vịnh hoặc hát thánh ca. 

Sau đó, tất cả đứng, Phó Tế hoặc Trưởng Tế đọc Phúc Âm, khởi đâu nói câu 
Phúc Âm của Chúa Cứu Thế Giê-su 


theo Thánh 
Hội Chúng Lạy Chúa Cứu Thế, hiển vinh thay Danh Chúa. 


Đọc Phúc m xong, người đọc nói 


Đó là Phúc Âm của Chúa. 
Hội Chúng Lạy Chúa Cứu Thê, chúng con chúc tụng Ngài. 


Giảng Huân 


Bài giảng cũng có thể theo sau mục Chúc Bnh An. 


Giới thiệu và Thẩm Vấn Ứng Viên 


Chủ Lễ 
Đây là lúc giới thiệu (những) người chịu phép Thánh Tây. 


Cho Người Lớn và Thiếu Niên 

Đối với những ứng viên có thê tự nh trả lời các câu hỏi, người đỡ đâu giới thiệu 
từng người một, như sau 

Người đỡ đầu Tôi xin giới thiệu __ xin chịu phép Thánh Tẩy. 


Chủ LỄ hỏi từng ứng viên một —_ 

(Ong) có muôn chịu phép Thánh Tây chăng? 

Ứng Viên Thưa có. 

Cho Trẻ Sơ Sinh hoặc Thiếu Nhỉ _ 

Kê tiếp cha mẹ hoặc cha mẹ đỡ đâu giới thiệu những ứng viên không thê tự nh 


trả lời, từng em mỘI, như sau 


Cha mẹ và Cha Mẹ Đỡ Đầu : 
Tôi xin giới thiệu đê chịu Phép Thánh Tây. 


Khi tát cả các em đã được giới thiệu, Chủ Lê hỏi cha mẹ và cha mẹ đỡ đâu 


Quư vị có hứa sẽ nuôi dưỡng đứa trẻ em bé nây trong đời sông và đức tin Cơ Đôc 
chăng? 


Cha mẹ và Cha Mẹ Đỡ Đầu 
Nhờ ơn Chúa, tôi xin hứa. 
Chủ Lễ 


Quư vị có dùng lời cầu nguyện và gương tin kính để giúp em bé nây tăng trưởng 
noi theo Chúa Cứu Thê chăng? 


Cha Mẹ và Cha Mẹ Đỡ Đầu 


Nhờ ơn Chúa, tôi xin hứa. 
Tiếp theo, Chủ Lê hỏi các câu sau đây, cho những ứng viên có thê tự mình trả lời, 
và cho những cha mẹ hoặc cha mẹ đỡ đâu là những người trả lời giàm cho các em 


nhỏ 


Hỏi  (Quư vị) có từ bỏ Sa Tan và tất cả những ma lực độc ác đang từ bỏ Thượng 
Đê chăng? 


Đáp (Tôi) từ bỏ chúng. 


Hỏi  (Quư vị) có từ bỏ các quyền lực tội ác của thế gian, là những quyền lực 
làm hư hỏng và phá hủy các tạo vật của Thiên Chúa không? 


Đáp (Tôi) từ bỏ chúng. 


Hỏi  (Quư vị) có từ bỏ những dục vọng tội lỗi làm (quư vị) xa cách tnh yêu 
Thiên Chúa không? 


Đáp (Tôi) từ bỏ chúng. 


Hỏi  (Quư vị) có quay về cùng Chúa Cứu Thế Giê-su và nhận Ngài làm Cứu 
Chúa của (quư vỊ) không? 


Đáp Thưa có. 
Hỏi  (Quư vị) có hết Jng tin nơi ân sủng và tnh yêu của Chúa Cứu Thế chăng? 
Đáp Thưa (tôi) tin. 


Hỏi  (Quư vị) có hứa sẽ đi theo và vâng lời Chúa Cứu Thế là Chúa của (quư vị) 
chăng? 


Đáp (Tôi) xm hứa. 


Khi có các ứng viên khác xin xác tín, nhận vào Hội Thánh hay tải xác tín, Giảm 
Mục nói 


Xin quư vị giới thiệu các ứng viên khác. 


Người đỡ đầu thưa Tôi xmn giới thiệu (T., T.) để xác nhận niềm tin. 


hoặc Tôi xin giới thiệu (T., T.) để được tiếp nhận vào Hội Thánh. 
hoặc Tôi xin giới thiệu (T., T.) xin tái xác nhận lời hứa Thánh Tây. 
Giám Mục hỏi các Ứng Viên 

(Quư vị) có quyết tâm từ bỏ điều ác chăng? 

Ứng Viên Con quyết tâm. 


Giảm Mục : 
(Quư vị) có hứa luôn luôn trung thành theo Chúa Cứu Thê G1ê-su chăng? 


Ứng Viên 
Con xin hứa, và nhờ ơn Chúa, con luôn theo Ngài là Cứu Chúa và là Chủ của con. 


Sau khi tất cả các ứng viên được giới thiệu, Chủ Lễ nói với Hội Chúng 

Quí vị đã chứng kiến những lời thệ ước hôm nay có hứa sẽ hết sức giúp đỡ những 
người nây trong đời sống theo Chúa chăng? 

Hội Chúng Chúng tôi xin hứa. 


Chủ Lễ 
Chúng ta hăy đồng Jng với những người đang dâng rhnh cho Chúa Cứu Thế tại 
đây, cùng nhau nhặc lại giao ước Thánh Tây của chúng ta. 


Chủ Lễ Anh chị em có tin Đức Chúa Trời là Cha không? ` 

Hội Chúng Tôi tin Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, là Đâng dựng nên 
trời đât. 

Chủ Lễ Anh chị em có tin Chúa Cứu Thế Giê-su, là Con Đức Chúa Trời 
không? 

Hội Chúng Tôi tin Chúa Cứu Thế Giê-su là Con một của Đức Chúa Trời 


và là Chúa chúng ta; 

Ngài được thai dựng bởi Thánh Linh, sanh bởi Trình Nữ Ma-RI, 

chịu đau khổ do Bôn-Xơ Phi Lát, chịu đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và 
chôn. 

Ngài xuống âm phủ. 

Đến ngày thứ ba, Ngài từ cơi chết sống lại. Ngài thăng thiên, 

ngự bên hữu Đức Chúa Cha. 


Ngài sẽ trở lại đề xét đoán người sông và người chết. 
Chủ Lễ Anh chị em có tin Đức Chúa Thánh Linh chăng? 


Hội Chúng Tôi tran Đức Chúa Thánh Linh 
Tôi tin Hội Thánh phổ thông, 

sự hiệp thông của các thánh, 

sự tha tội, 

Sự sống lại của thân thể, 

và sự sống đời đời. 


Chú Lễ Anh chị em có chuyên tâm trong sự dạy dỗ của các sứ đồ, trong mối dây 
thân hữu, trong sự bẻ bánh, và trong sự câu nguyện chăng? 
Hội Chúng Con xin hứa, xin Chúa giúp con. 


Chu Lê Anh chị em có hêt sức chông cự điêu ác, và khi lỡ sa vào tội lối, 
anh chị em có ăn năn quay vê cùng Chúa chăng? 


Hội Chúng Con xin hứa, xin Chúa giúp con. 

Chủ Lễ Anh chị em có dùng lời nói và gương sáng để rao truyền Phúc Âm 
của Thiên Chúa trong Chúa Cứu Thê chăng? 

Hội Chúng Con xin hứa, xin Chúa giúp con. 

Chủ Lễ Anh chị em có fm kiếm và phục vụ Chúa Cứu Thế trong mọi 


người, yêu người lân cận như yêu rình chăng? 
Hội Chúng Con xin hứa, xin Chúa giúp con. 


Chủ Lễ Anh chị em có gắng sức tm công lư và ha bnh, và tôn trọng nhân 
phâm của mọi người chăng? 


Hội Chúng Con xin hứa, xin Chúa giúp con. 
Cầu Nguyện cho Các Ứng Viên 


Tiếp theo, Chủ Lễ nói cùng Hội Chúng 


Chúng ta hăy cầu nguyện cho (những) người sắp nhận Bí Tích đời sống mới. 


Một người được chỉ định hướng dẫn Hội Chúng câu nguyện 


Người Hướng Dẫn Lạy Chúa, xin cứu (họ) khỏi con đường tội lỗi 
và sự chêt. 

Hội Chúng Lạy Chúa, xin nhậm lời chúng con. 

Người Hướng Dẫn Nguyện Ịng (họ) hướng về ân sủng và chân lư Chúa. 
Hội Chúng : Lạy Chúa, xin nhậm lời chúng con. 

Người Hướng Dân Nguyện (họ)ï được đây dây Thánh Linh là Thân ban sự 
sông. 

Hội Chúng Lạy Chúa, xin nhậm lời chúng con. 

Người Hướng Dẫn Xin Chúa giữ (họ) trong đức tin và sự hiệp thông của 
Hội Thánh Chúa. 

Hội Chúng Lạy Chúa, xin nhậm lời chúng con. 

Người Hướng Dẫn Nguyện Chúa dạy (họ) yêu mến người khác bởi quyền 
năng Chúa Thánh Linh. 

Hội Chúng Lạy Chúa, xin nhậm lời chúng con. 

Người Hướng Dẫn Xin sai (họ) vào đời, làm chứng nhân cho fnh yêu của 
Chúa. 

Hội Chúng Lạy Chúa, xin nhậm lời chúng con 

Người Hướng Dân Xin đưa (họ) đến sự bnh an trọn vẹn và vinh quang tràn 
đây của Chúa. 

Hội Chúng Lạy Chúa, xin nhậm lời chúng con. 

Chủ Lễ 


Lạy Chúa, nguyện những người được thánh tây vào sự chết của Chúa Cứu Thế 
Giê-su là Con Ngài, được sông trong năng quyên phục sinh và mong đợi sự trở lại 
đầy vinh hiển của Người; là Đắng đang sông và cai trị đời đời vô cùng. Amen. 


Cầu Nguyện Thánh Hiến Nước 


Chủ Lễ thánh hiển nước, khởi sự như sau 
Chúa ở cùng anh chị em. 


Hội Chúng Và ở cùng Hội Thánh Người. 


Chủ Lễ Hãy cảm tạ Chúa là Thiên Chúa của chúng ta. 
Hội Chúng Thật là chính đáng để cảm tạ và ca tụng Ngài. 
Chủ Lễ 


Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, chúng con cảm tạ Ngài ý nước Chúa ban. 

Trong buôi sáng thế, Đức Chúa Thánh Linh vận hành trên mặt nước. Khi dân Y- 
sơ-ra-ên ra khỏi ách nô lệ của Ai-Cập vào miền đất hứa, Ngài dẫn họ qua nước. 
Chúa Giê-su Con Ngài chịu Giăng làm phép Thánh Tây bằng nước và được xức 
dầu bởi Đức Chúa Thánh Linh làm Đắng Mết-Si-A, tức là Đăng Cứu Thế; bởi sự 
chết Và SỰ sông lại của Người, Người dắt chúng con ra khỏi vng nô lệ tội lỗi để vào 
sự sống đời đời. 


Lạy Cha, chúng con tạ ơn Ngài, ý nước Thánh Tây. Trong nước ây chúng con 
đồng chôn với Chúa Cứu Thế trong sự chết của Người. Bởi nước ây chúng con dự 
phần vào sự sống lại của Người. Qua nước ấy chúng con được sanh lại bởi Đức 
Thánh Linh. \W vậy chúng con hoan hỉ vâng lời Người, đem những kẻ có [ng tin 
vào mối tương giao với Người, làm phép Thánh Tây cho họ nhân Danh Đức Chúa 
Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh. 


Với lời sau đáy, Chủ Lê nhúng tay vào nước và nói 


Cầu xin Chúa thánh hóa nước này bởi quyền năng Đức Chúa Thánh Linh, đề 
những người đang ở đây được tha tội và sanh lại, để mãi mãi sống trong quyền 
năng phục sinh của Chúa Cứu Thế Giê-su là Cứu Chúa của chúng con. 


Nguyện tất cả sự tôn quư và vinh hiển đều thuộc về Đức Chúa Cha, Đức Chúa 
Con, và Đức Chúa Thánh Linh, hiện nay và cho đên đời đời. Amen. 


Thánh Hiến Dầu 
Giảm Mục có thể cấu nguyện dáng dâu thánh, đặt tay trên lọ dâu và thưa răng 


Lạy Cha đời đời, là Đắng bởi Thánh Linh xức dầu cho Con yêu dấu của Ngài để 
làm Cứu Chúa và đây tớ của mọi người, nguyện Chúa thánh hóa dầu này, để những 
ai được ấn chứng với dầu này có thể tham dự chức tế lễ vua trời của Chúa Cứu Thê 
Giê-su, là Đắng cùng Ngài và Đức Thánh Linh đồng sống đồng trị, đời đời vô 
cùng. Amen. 


Nghi Thức Thánh Tấy 


Môi ứng viên được giới thiệu đích danh trước Chủ Lê, hoặc trước một trưởng tê 
hay phó tê phụ lê; vị đó sẽ dm ng viên vào nước, hoặc đô nước trên đâu ng 
viên, nói 


T., tôi làm phép Thánh Tây cho (Ông), nhân Danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, 
và Đức Chúa Thánh Linh. Amen. 


Sau đó, Giám Mục hoặc Trưởng T: é đặt một tay trên đầu ng viên, làm dấu thánh 
giá trên trán [có thê dung dáu thánh] và nói 


đà (Ông) được Đức Thánh Linh đóng ấn trong phép Thánh Tây, và được ghi dấu 
thuộc vê Ngài mãi mãi. Amen. 


Khi xong nghỉ thức, Giảm Mục hoặc Trưởng Tê câu nguyện cho các ứng viên 
[rước mặt mỌi người như sau 


Chúng ta hăy cầu nguyện. 

Lạy Cha Thiên Thượng, chúng con tạ ơn Chúa ý bởi nước và Đức Thánh Linh 
Ngài đă ban cho những đầy tớ Chúa tại đây ơn tha tội, và ân sủng cho đời sống 
mới. Lạy Chúa, xin én giữ họ trong Thánh Linh Chúa. Nguyện Chúa ban cho họ 
tắm Jng tm kiếm để phân biệt, đức can đảm để nhẫn nhục, linh ân để biết Chúa và 
yêu Chúa, và niềm vui chiêm nghiệm Chúa trong mọi công việc Ngài. Amen. 


Để kết thúc, Chủ Lễ nói 
Chúng ta hăy chào mừng những người mới được thánh tây. 


Chủ Lễ và Hội Chúng 

Chúng tôi tiếp nhận (quí vị) vào nhà Chúa. Hãy cùng chúng tôi xưng nhận đức tin 
nơi Chúa Cứu Thế đã bị đóng đinh, rao truyền sự sống lại của Người, và chia xẻ 
thánh chức tế lễ đời đời của Người. 


Nếu không có nghỉ thức xác tín, tiếp nhận vào Hội Thánh hay tái xác tín, lễ được 
tiếp tục với phần Chúc Bnh An sau đáy. 


Chủ Lễ Nguyện sự bnh an của Chúa luôn ở cùng anh chị em. 


Hội Chúng Và ở cùng Hội Thánh Người. 


Khi có nghỉ thức Thêm Sức, Tiếp Nhận, hoặc Tái Xác Nhận Niêễm Tìn 


Giảm Mục nói cùng Hội Chúng 
Chúng ta hăy cầu nguyện cho (những) người tái hiến đời sống cho Chúa Cứu Thế. 


Yên lặng 


Sau đó, Giảm Mục cầu nguyện 

Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, chúng con tạ ơn Ngài ý bởi sự chết và sự sống lại 
của Chúa Cứu Thế Giê-su Con Ngài, Chúa đã đắc thắng tội lỗi và đưa chúng con 
đến cùng Chúa, và bởi ấn chứng Thánh Linh, Ngài đă đem chúng con vào sự phục 
vụ Chúa. Xin Chúa làm mới lại lời giao ước Chúa lập trong phép Thánh Tây cho 
các đầy tớ Chúa tại đây. Xim sai họ đi ra trong quyên năng Chúa Thánh Linh để 
làm trọn điều Chúa giao cho họ; nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-su Con Ngài, là 
Đắng cùng Ngài và Chúa Thánh Linh là một Thiên Chúa hăng hữu đồng trị đời đời 
vô cùng. Amen. 


Giảm mục đặt tay trên môi ng viên và cấu nguyện 


Xác Tín 

Lạy Chúa, xin thêm sức cho đầy tớ Chúa là T. bởi quyền năng Đức Chúa Thánh 
Linh; ban sức mạnh cho (ông) để hầu việc Chúa; và giữ vững (ông) suốt đời. 
Amen. 


Tiếp Nhận 

T., chúng tôi công nhận (ông) là một người con của Chúa trong Hội Thánh phố 
thông và tông truyền; chúng tôi tiếp nhận (ông) làm thành viên của cộng đoàn 
này. Nguyện Thiên Chúa là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh 
Linh ban phước, én giữ và bảo vệ (ông). Amen. 


Tái Xác Tín : 
T., nguyện Đức Thánh Linh là Đâng đã khởi sự làm việc lành trong (ông) hướng 
dân và nâng đỡ (ông) đê phục vụ Chúa Cứu Thê và nước Ngài. Amen. 


Sau đó, Giảm Mục nói 

Lạy Đức Chúa Trời Toản Năng Đời Đời, nguyện bàn tay Thiên Phụ từ ái hằng ở 
trên những đây tớ Chúa hiện diện tại đây; nguyện Thánh Linh Chúa luôn ở cùng 
họ; và nguyện Chúa dẫn dắt họ trong sự hiểu biết và vâng phục Lời Ngài, để họ 
được phụng sự Chúa trong đời nây, và được ở cùng Chúa trong đời sau; nhân danh 
Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng con. Amen. 


Giảm Mục Nguyện sự bnh an của Chúa luôn ở cùng anh chị em. 


Hội Chúng Và ở cùng Hội Thánh Người. 


(Lễ tiếp tục với nghỉ thức Tiệc Thánh) 
Sơ Lược về Lễ Thành Hôn 


Hôn nhân trong Hội Thánh là một giao ước long trọng giữa người nam và người 
nữ, trước mặt Chúa và trước mặt mọi người. Khi hai người muốn làm đám cưới 
trong nhà thờ Episcopal, một trong hai người phải là tín đô đă chịu phép Thánh 
Tẩy, phải có ít nhất hai người làm chứng, và phải tuân hành tất cả luật lệ của tiểu 
bang cùng luật lệ của Hội Thánh. 


Thông thường, một trưởng tế hoặc giảm mục chủ tọa và cứ hành thánh lễ hôn phối, 
ý chỉ những vị đó có thẩm quyên chúc phước và hành lễ Tiệc Thánh. 


Khi giám mục và trưởng tê cùng hành lê, giảm mục sẽ chúc phước và chủ tọa lê 
Tiệc Thánh. 


Một vị Phó Tế, hay Trưởng TẾ, có thể phụ giúp cho giảm mục trong hôn lễ, có thể 


ban huấn từ, hỏi lời ưng thuận, đọc Phúc Âm và phụ giúp giảm mục tại bàn Tiệc 
Thánh. 


Trong trường hợp không có giám mục hoặc trưởng tế, và nếu luật pháp cho phép, 
một vị phó tệ có thê làm đám cưới theo nghỉ thức, nhưng không đọc lời chúc phước 
sau phán Cáu Nguyện. 

Phân đọc Kinh Thánh trong Cựu Ước và Thư Tín nên để cho một tín hữu đọc. 
Trong phần mở đâu (tại dấu T.T.), phải tuyên xưng đây đủ tên họ của hai người 
phối ngâu. Sau đó, chỉ cần nói tên mà thôi. 

Lễ Thành Hôn 


Đến ngày đã định, cô dâu, chủ rể cùng gia ẳnh và bạn hữu họp lại tại nhà thờ 
hoặc một nơi thích họp. 


Khi họ tiễn vào thánh đường, hội chúng hát một bản thánh ca, đọc một bài thi 
thiên, hay nhạc sĩ tính tâu một nhạc khúc. 


Tiếp theo, Chủ Lễ đối diện hội chúng và hai họ, cô dâu đứng bên phải, chú rễ bên 
trái, và nói lời sau đây 


Hỡi anh chị em yêu dấu: chúng ta họp nhau trước mặt Thiên Chúa để chứng kiến 
và chúc phước cho sự kết hợp đôi bạn nây trong Hôn Nhân Thánh. Thiên Chúa đă 
thiết lập giao ước hôn nhân tự buổi sáng thế, và Chúa Cứu Thế Giê-su đã từng 
hiện diện và làm phép lạ tại tiệc cưới thành Ca-na, xứ Ga-ÏlI-lê, khiến hôn nhân 
thêm phần phước hạnh. Hôn nhân biểu hiện mối tương thông mâu nhiệm giữa 
Chúa Cứu Thế và Hội Thánh. Kinh Thánh dạy rằng mọi người phải kính trọng 
nghĩa vợ chồng. 


Chúa khiến vợ chồng được kết hiệp trong tâm hôn, thân thê và trí tuệ để họ vui 
hưởng lẫn nhau, để họ giúp đỡ an ủi nhau khi giàu có cũng như lúc túng thiếu; và 
để theo ư Chúa họ sanh sản con cái và nuôi dưỡng chúng trong sự thông biết và 
yêu mến Ngài. Ý vậy chúng ta không nên tiễn đên hôn nhân một cách khinh thị 
hoặc thiếu hướng dẫn, nhưng kính cân noi theo mục đích Chúa đă định. 


Hôm nay, T.T. và T.T. đă đến đây để được kết hôn. Nếu trong yng quư vị có ai 
nêu ra được lư do nảo khiến đôi bạn này không thê kết hôn hợp pháp, th xin hăy 
nói lên. Bằng không, từ rày về sau xin yên lặng. 


Sau đó, Chủ Lễ nói cùng đôi bạn 


Trước mặt Chúa, tôi đi hỏi và khuyến. cáo hai bạn: nếu một trong hai người biết tại 
đây có lư do nào khiến ranh không thê thành hôn hợp pháp và hợp với Lời Chúa, th 
hăy xưng ra. 


Tuyên Xưng Thỏa Thuận 


Chủ Lễ hỏi Cô Dâu 

T., con có nhận người nam nây làm chồng, để sống với nhau trong giao ước hôn 
nhân? Con sẽ yêu mên, an ủi, kính trọng và ứn giữ chàng; khi đau yêu cũng như 
lúc mạnh khỏe; từ bỏ mọi người khác để trung trinh với chàng đang khi hai người 
en sông chăng? 


Cô Dâu trả lời Thưa có. 
Chủ Lễ hỏi Chú Rể 


T., con có nhận người nữ nây làm vợ, đê sông với nhau trong g1ao ước hôn nhân? 
Con sẽ yêu mên, an ủi, kính trọng và ứn giữ nàng; khi đau yêu cũng như lúc mạnh 


khỏe; từ bỏ mọi người khác đề chung thủy với nàng đang khi hai người cn sống 
chăng? 


Chú Rể trả lời Thưa có. 


Chủ Lễ hỏi Hội Chứng 
Quư vị đă chứng kiến lời thệ ước hôm nay, quư vị sẽ hết sức hỗ trợ đôi bạn này 
trong hôn nhân chăng? 


Hội Chúng Thưa có. 


Chủ Lễ ¬ 
Ai tính diện đôi bạn nây đê họ được kêt hôn? 


Cha mẹ hoặc đại diện gia đỉnh đôi bên đông đứng lên, nói (English: addffom 
BCP page 437) 
Thưa, chúng tôi. 


Lời Chúa 


Chủ Lễ 
Chúa ở cùng anh chị em. 
Hội Chúng Và ở cùng Hội Thánh Người. 


Chúng ta hăy cầu nguyện. - 

Lạy Đức Chúa Trời hăng sống và đầy Jng nhân từ, Chúa đă tạo nên chúng con, 
nam và nữ, theo hnh ảnh của Ngài: nguyện Chúa đoái xem đôi bạn này đã đến đây 
xin Chúa ban phước ph trợ, để với Jng trung tín chân thật và nh yêu bên vững họ 
có thể giữ trọn lời thệ ước hôm nay; qua Chúa Cứu Thế Giê-su, Cứu Chúa của 
chúng con, Đắng cùng Ngài và Chúa Thánh Linh đồng sống đồng trị, một Đức 
Chúa Trời, đời đời vô cùng. Amen. 


Sau đó đọc một hoặc hai khúc Kinh Thánh. Nếu có Tiệc Thánh, phải đọc một đoạn 
trong Phúc Âm. 


Sáng Thế Kư 1:26-28 (Ngài dựng nên người nam và người nữ) 

Sáng Thế Kư 2:4-9, 15-24 (Người nam quyến luyến với người nữ và họ nên một 
thân) 

Nhă Ca 2:10-13; 8:6-7 (Nước không thể dập tắt ái tnh) 


I Cô Rinh Tô 13:1-13 (Fnh yêu thương hay nhịn nhục và nhân từ) 

Ê Phê Sô 3:14-19 (Cha là đâng bởi Ngài mà mọi gia đnh được đặt tên) 

Ê Phê Sô 5:1-2, 21-33 (Hãy bước đi trong sự yêu thương như Đắng Christ đã yêu 
chúng ta) : 

Cô Lô Se 3:12-17 (Tnh yêu thương buộc chặt mọi sự trong ha thuận) 

I Giăng 4:7-16 (Hãy yêu thương lẫn nhau ý ính yêu đến từ Chúa) 


Có thể hát thánh ca, đọc thi thiên giữa các phân đọc Kinh Thánh. Các thi thiên 
thích hợp là 67, 127 và 128 


Khi một đoạn Phúc Âm được đọc, mọi người đứng, một Phó Tế hay Trưởng Tế 
được chỉ định đọc, khởi sự nói câu- 


Phúc Âm của Chúa Cứu Thế Giê-su 
theo Thánh 


Hội Chúng Lạy Chúa Kitô, hiển vinh thay Danh Chúa. 
Ma Thi Ơ 5:1-10 (Các Phước Lành) 
Ma Thị Ở 5:13-16 (Các ngươi là sự sáng... hãy soi cho thiên hạ) 
Ma Thi Ơ 7:21, 24-29 (Như một người khôn cât nhà rñnh trên đá) 
Mác 10:6-9, 13-16 (Họ không cn là hai nữa, mà là một) 
Giăng 15:9-12 (Hãy yêu lần nhau như Ta đã yêu các con) 
Đọc Phúc Âm xong, người đọc nói 
Đó là Phúc Âm của Chúa. 
Hội Chúng Lạy Chúa Cứu Thê, chúng con chúc tụng Ngài. 
Tiếp theo là một bài giảng hoặc lời nhắn nhủ, theo Lời Chúa. 
Hôn Phối 
Chú Rẻ đối diện và cẩm tay mặt của Cô Dâu và nói 
Nhân Danh Thiên Chúa, anh là T. „ lây em là T. làm vợ, để có em và ớn giữ em, 
trong mọi hoàn cảnh, tốt hay xấu, giàu hay nghèo, khỏe mạnh hay đau yêu, để yêu 
thương hết Jng, từ nay cho đến lúc sự chết phân rẽ chúng ta. Anh xin thề nguyện. 


Sau đó họ buông tay, Cô Dâu cẩm lấy tay mặt của Chú Rể, nói 


Nhân Danh Thiên Chúa, em là T. , lây anh là T., để có anh và 6n giữ anh, trong mọi 
hoàn cảnh, tốt hay xấu, giàu hay nghềo; khỏe mạnh hay đau yêu, để yêu thương 
hết Jng, từ nay cho đến lúc sự chết phân rẽ chúng ta. Em xin thể nguyện. 


Cô dâu chú rể buông tay 


Trưởng tế cầm lấy nhẫn và cầu nguyện chúc phước cho nhẫn như sau 

Lạy Chúa, xin ban phước cho đôi nhẫn này đề trở thành dấu hiệu của lời thề mà 
người nam và người nữ này đă cùng nhau kết hiệp; qua Chúa Cứu Thế Giê-su, 
Chúa chúng con. Amen. 


Chú Rẻ đeo nhân cho Cô Dâu và nói 

T., anh tặng em chiếc nhẫn nảy là dấu hiệu của lời thề hứa của anh, và với tất cả 
tắm Jng và mọi điều sở hữu, anh tôn trọng em, trong Danh Đức Chúa Cha, Đức 
Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh. 


Cô Dâu đeo nhân cho Chú Rẻ và nói 

T., em tặng anh chiếc nhẫn này là dấu hiệu của lời thề hứa của em, và với tất cả 
tắm Jng và mọi điều sở hữu, em tôn trọng anh, trong Danh Đức Chúa Cha, Đức 
Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh. 


Sau đó, đổi bạn cẩm tay, Chủ Lễ nói : 
Nay T. vàT. đă kêt ước với nhau băng lời nguyên long trọng, băng sự năm tay và 


tặng nhẫn, tôi tuyên bồ họ là vợ chồng, trong Danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con 
và Đức Chúa Thánh Linh. Hề ai Chúa đã kết hiệp loài người chớ phân rẽ. 


Hội Chúng Amen. 


Cầu Nguyện 

Tất cả đứng. Chủ Lễ nói 

Chúng ta hăy cầu nguyện theo lời Chúa dạy. 
Chủ Lễ và Hội Chúng 

Lạy Cha chúng con ở trên trời, 


Danh Cha được tôn thánh, 
nước Cha trị đên, 


ư Cha thề hiện 
dưới đất cũng như trên trời. 
Xin cho chúng con hôm nay 
lương thực hàng ngày. 
Xin tha tội cho chúng con, 
như chúng con tha kẻ có lỗi 
với chúng con. 

Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, 
song cứu chúng con khỏi điều ác. 
Ý vương quốc, quyền uy và vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời 

vô cùng. Amen. 


Nếu có Tiệc Thánh, không đọc bài Cầu Nguyện của Chúa ở đây. 


Phó Tế hoặc một người khác được chỉ định sẽ đọc các câu câu nguyện sau đáy. 
Hội chúng nói "men ” tại cuôi môi cáu. 


Nếu không có Tiệc Thánh, có thể bỏ không đọc một hoặc vài câu. 


Lạy Thiên Chúa là Đắng hằng có muôn đời, là Tạo Hóa và là Đắng bảo tồn mọi 
loài, là tác giả của sự cứu rỗi, và là nguồn ân sủng: nguyện Chúa đoái xem thế giới 
Ngài đã dựng nên, là thế giới Con Ngài đă ban chính sự sông rñnh, và nguyện 
Chúa đặc biệt đoái xem đôi bạn mà Ngài đã khiến nên một thân trong Hôn Nhân 
Thánh. Amen. 


Nguyện Chúa ban cho họ được khôn ngoan và tận hiến cho nhau trong khi chung 
sông, để hai người đối với nhau là sức mạnh trong lúc thiếu thốn, khuyên giải trong 
lúc bối rỗi, an ủi trong lúc buôn rầu, và là bạn đồng hành khi vui mừng. Amen. 


Nguyện ư muốn của họ được sẵn liền với ư muốn Chúa, và tâm thần họ với Thánh 
Linh Chúa, đê họ được tăng trưởng trong yêu thương và thuận hiệp cùng Chúa và 
cùng nhau trọn những ngày của đời họ. Amen. 


Xin ban cho họ ân sủng, để khi làm thương tôn lẫn nhau họ nhận biết được lỗi lầm 
và tm sự tha thứ của nhau và của Chúa. Amen. 


Nguyện đời sống lứa đôi của họ là biểu tượng của ính yêu của Chúa Cứu Thế cho 
thê gian tội lỗi và tan vỡ nây, để sự hiệp nhất thắng hơn sự chia rẽ, sự tha thứ chữa 
lành mặc cảm tội lỗi, và sự vui mừng chinh phục lẫy sự thất vọng. Amen. 


Đẹp ư Chúa, xin ban cho họ con cái là quà tặng và cơ nghiệp, và xin ban cho họ ân 
sủng đê nuôi dưỡng chúng trong sự biêt Chúa, yêu Ngài và phụng sự Ngài. Amen. 


Nguyện tnh yêu của họ được trọn vẹn, đê họ có thê yêu mên và nghĩ đên những 
nhu câu của người khác nữa. Amen. 


Nguyện đời sông của tât cả những người đã thành hôn, hôm nay chứng kiên sự thê 
nguyện này, được mạnh mẽ, và cuộc hôn nhân của họ được bên vững. Amen. 


Nguyện ơn Chúa biến hóa những liên hệ nhân loại, bởi đó con cái Chúa được hiệp 
nhất, người sống cùng kẻ chết, để ư muốn Ngài được nên, ở đất cũng như ở trời, là 
nơi Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trị cai quản, hiệp nhất trọn vẹn, đời đời vô cùng. 
Amen. 


Chúc Phước cho Đôi Bạn 


Hội chúng tiếp tục đứng. Đôi vợ chông quỳ; Trưởng Tế đọc một trong hai lời lời 
câu nguyện sau đáy 


Lạy Đức Chúa Trời đầy Jng nhân từ, chúng con tạ ơn Chúa ý do yêu mến chúng 
con mà Ngài đã sai Con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-su đến ở giữa chúng con, sanh 
ra bởi một người, và khiến con đường thập tự là con đường của sự sông. Chúng 
con cũng tạ ơn Chúa ý Ngài đã thánh hóa mối tương thông giữa người nam và 
người nữ trong Danh Chúa Giê-su. Nguyện Chúa bởi quyền năng Thánh Linh 
xuống phước đầy dãy trên đôi bạn nây. Nguyện Chúa bảo vệ họ khỏi mọi quân 
thù. Nguyện Chúa dẫn dắt họ vào sự an bnh. Nguyện tnh yêu của họ cho nhau 
đóng dâu trong Jng họ, là phục sức đẹp đẽ trên vai họ, và là măo miện trên trán họ. 
Nguyện Chúa ban phước cho họ trong việc làm ăn và trong bước đồng hành; khi 
họ thức hay ngủ, khi vui khi buôn, trong sự sống cũng như trong sự chết, để đến 
cuối cùng, bởi sự thương xót của Chúa, họ được đồng dự yến tiệc với các thánh 
trong nhà Chúa trên trời. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-su 
là Chúa chúng con, là Đắng cùng Ngài và Đức Chúa Thánh Linh là một Thiên 
Chúa hằng sống đồng trị đời đời vô cùng. Amen. 


hoặc lời sau đáy 


Lạy Thiên Chúa, Ngài đã biệt riêng thánh hóa giao ước hôn nhân, đến nỗi giao ước 
nây tượng trưng cho sự hiệp nhất thiêng liêng giữa Chúa Cứu Thế và Hội Thánh 
Người: V vậy chúng con câu xin Ngài xuông phước trên những đầy tớ nầy của 
Chúa, để họ yêu dấu và kính trọng lẫn nhau trong sự chung thủy và nhẫn nại, khôn 
ngoan và tin kính, để gia đnh họ là nơi tràn đây ơn phước và bnh an; nhân danh 
Chúa Cứu Thế Giê-su Chúa chúng con, là Đắng cùng Ngài và Chúa Thánh Linh là 


một Thiên Chúa hăng sống đồng trị đời đời vô cùng. Amen. 
Đôi vợ chồng tiếp tục quỳ, Trưởng Tế thêm lời chúc phước sau đây 


Nguyện Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh ban phước, én 
giữ và bảo vệ hai con. Nguyện Chúa thương xót đoái xem và yêu mến hai con, và 
khiến hai con được tràn đây ân sủng thiêng liêng của Ngài, để hai con chung thủy 
với nhau trong đời nầy cũng như măi mãi trong đời sau vĩnh cửu. Amen. 


Chúc ỗnh An 
Chủ Lễ Nguyện sự bnh an của Chúa ở cùng anh chị em. 
Hội Chúng Và ở cùng Hội Thánh Người. 


Đối vợ chồng mới chúc bnh an cho nhau, và Hội Chúng chúc bnh an lân nhau. 


Nếu không có Tiệc Thánh, hai họ ra khỏi Thánh Đường. Có thể hát thánh ca hoặc 
đàn thánh nhạc hiệp lê. 


Khi Có Tiệc Thánh 

Chủ Lễ tuyên đọc Câu Kinh Thánh Dâng Hiển. Đôi vợ chồng mới dâng bánh và 
TƯỢU. 

Đọc Lời Dẫn Nhập cho Hôn Lễ 

Trong nghỉ thức nây, cô dâu và chú rể sẽ dự tiệc thánh trước, kế đến là mọi người. 


Cuối Lễ Tiệc Thánh, thay ý đọc câu cầu nguyện tạ ơn thông thường, đọc lời cầu 
nguyện sau đây 


Lạy Thiên Chúa là nguồn của mọi điều chân thật và đáng yêu và tốt đẹp: Chúng 
con tạ ơn Chúa ý Ngài đã khiến chúng con nên gắn bó trong Thân Thể và Huyết 
thiêng liêng của Con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-su. Xin Chúa Thánh Linh cho vợ 
chồng mới T. và T. được nên một Jng một linh hôn, sống với nhau chung thủy và 
ónh an, và nhận được sự vui mừng đời đời mà Ngài đã săm săn cho những ai yêu 
mến Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân Danh Chúa Cứu Thế Giê-su là Chúa 
chúng con. Amen. 


Hai họ ra khỏi Thánh Đường. Có thể hát thánh ca hoặc đàn thánh nhạc hiệp lễ. 


Collecis 
Lời Câu Nguyện 


Vào mỗi buổi thờ phượng Chúa Nhật, Hội Thánh ấn định một lời cầu nguyện cho 
ngày, cùng với mội số bài đọc Kinh Thánh, Thánh Vịnh, và câu dẫn nhập Thánh 
Lễ Chúc Tạ. Tất cả những thứ ấy gom lại thành một bộ mà chúng ta gọi là "Họp- 
Lễ." 


Họp-Lễ cho ngày Chúa Nhật của tuân nào cũng được dùng cho Tì hánh Lễ Chúc 
Tạ cứ hành trong cả tuần đó, ngoại trừ những ngày thánh hoặc các lê đặc biệt. 


Hợp-Lễ cho các Chúa Nhật sau Chúa Nhật Ngũ Tì uân và Chúa Nhật Ba Ngôi được 
gọi bằng số thứ tự và ấn định theo ngày tháng dương-lịch. Như Thể trong bất cứ 
năm nào, muốn biết Chúa Nhật nào theo Họp-Lễ số mây thì ta chỉ cân xem ngày 
tháng ghỉ kèm theo Hiệp-Lễ. Ba trường hợp sau đây giúp ta quyết định dùng một 
Hợp-Lễ: trùng ngày với ngày của Chúa Nhật, hoặc đi trước và gần nhất với ngày 
của Chúa Nhật, hoặc theo sau và gần nhất với ngày của Chúa Nhật. Thí dụ, nếu 
Chuúa Nhật theo sau Chúa Nhật Ba Ngôi nhằm vào ngày 26 tháng 5, chu kỳ bắt đầu 
với Hạp-Lễ 3 (rong khi Hợp-Lễ I và Họp-Lễ 2 được sử dụng cho những ngày 
thường của tuần lễ Ngũ Tuân và tuần lễ Ba Ngô). Nếu Chúa Nhật theo sau Chúa 
Nhật Ba Ngôi nhằm ngày 13 tháng 6, chu kỳ bắt đầu với Hợp-Lễ 6 (rong khi Họp- 
Lễ 4 và Hợp-Lễ 5 được sử dụng cho những ngày thường của tuân lễ Ngủ Tuần và 
tuân lễ Ba Ngôi). Sau đó, các Họp-Lễ kế tiếp được dùng tuân tự cho đến cuối niên 
lịch Hội Thánh. 


Các Lời Cầu Nguyện 


Chúa Nhật thứ nhất của Mùa Trông Đợi 


Lạy Đức Chúa Trời Toản Năng, xin Chúa giúp chúng con từ bỏ công việc tối tăm 
để mặc lẫy sự sáng, ngay ở Thế gian nầy là nơi Chúa Cứu Thế Giê-su Con Ngài đã 
hạ mình thăm việng; để đến ngày cuối cùng, khi Người tái lâm trong vinh quang 
để xét đoán kẻ sông và kẻ chết, chúng con được sông lại và sống đời đời; nhân 
danh Chúa Cứu Thế Giê-su, là Đắng cùng Ngài và Đức Thánh Linh là một Thiên 
Chúa hằng sống đồng trị đời đời vô cùng. Amen. 


Dân Nhập Trông Đợi 


Chúa Nhật thứ nhì của Mùa Trông Đợi 


Lạy Đức Chúa Trời đầy lòng thương xót, là Đẳng đã sai các vị tiên tri rao giảng 
kêu gọi ăn năn và dọn đường cứu độ chúng con: Xin Chúa giúp chúng con biết 
nghe theo lời cảnh cáo để từ bỏ tội lỗi, nhờ đó chúng con được vui mừng tiếp rước 
Chúa Cứu Thế Giê-su là Đắng Cứu Chuộc chúng con khi Người ngự đến; Người 
là Đắng cùng Ngài và Đức Thánh Linh là một Thiên Chúa hằng sống đồng trị đời 
đời vô cùng. Amen. 


Dân Nhập Trông Đợi 


Chúa Nhật thứ ba của Mùa Trông Đợi 


Lạy Chúa, xin quyền năng vô biên của Chúa dấy động và đến với chúng: chúng 
con cầu xin ơn thương xót vô biên của Chúa mau cứu giúp và giải thoát chúng con 
khỏi tội lỗi vẫn vương; nhân Danh Chúa Cứu Thế Giê-su Chúa chúng con, là 
Đắng cùng Ngài và Đức Thánh Linh đáng được tôn quý vinh hiển đời đời vô 
cùng. Amen. 


Dân Nhập Trông Đợi 


Ngày Thứ Tu, Thứ Sáu, và Thứ Bảy trong tuân nây là những ngày Mục Vụ của 
mùa đông, theo truyền thông. 


Chúa Nhật thứ tư của Mùa Trông Đợi 


Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, xin Chúa mỗi ngày thăm viếng và thanh tây lương 
tâm chúng con, để khi Chúa Cứu Thế Giê-su Con "Ngài ngự đến thì lòng chúng con 
đã dọn sẵn cho Người; nhân danh Chúa Cứu Thế Giê- -su Chúa chúng con, là Đắng 
cùng Ngài và Đức Thánh Linh là một Thiên Chúa hăng sống đồng trị đời đời vô 
cùng. Amen. 


Dân Nhập Trông Đợi 


Lễ Chúa Nhập Thể: Giáng Sinh 25 tháng 12 


Lạy Thiên Chúa, mỗi năm Ngài cho chúng con được hoan hỉ kỷ niệm sự giáng sinh 
của Con duy nhất Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-su: xin cho chúng con khi vui mừng 
đón rước Người là Đẳng Cứu Chuộc thì được vững lòng chiêm ngưỡng Người 
trong ngày Người đến đề phán xét chúng con; nhân Danh Người là Đâng cùng 


Ngài và Đức Thánh Linh là một Thiên Chúa hằng sống đồng trị đời đời vô cùng. 
Amen. 


hoặc 


Lạy Đức Chúa Trời, Ngài khiến cho Ánh Sáng Thật chiếu rạng đêm thánh nầy. 
Xin cho chúng con là kẻ đã biết lẽ mầu nhiệm của Ánh Sáng ấy trên đất được vui 
hưởng Người trọn vẹn ở trên trời, là nơi Người là Đắng cùng Ngài và Đức Thánh 
Linh là một Thiên Chúa hằng sống đồng trị đời đời vô cùng. Amen. 


hoặc 


Lạy Thiên Chúa Toàn Năng, là Đắng đã ban Con duy nhất của Ngài [hôm nay] hạ 
sanh làm người bởi một trinh nữ: xin Chúa cho chúng con là những người đã được 
tái sanh và được đặc ân làm con cái Ngài được đổi mới hàng ngày bởi quyên năng 
Đức Thánh Linh; nhân Danh Chúa Cứu Thế Giê-su, là Đắng cùng Ngài và Đức 
Thánh Linh đáng được tôn quý vinh hiển, đời đời vô cùng. Amen. 


Dẫn Nhập Nhập Thể 

Các câu cầu nguyện trên được dùng trong lẾ cho mọi ngày trong tuần, từ Ngày Hài 
Nhi Thánh cho tới Chúa Nhật thứ nhát sau Giảng Sinh. 

Chúa Nhật thứ nhất sau Ngày Giáng sinh 


Lễ của Chúa Nhật được coi trọng hơn lễ của ba Ngày Thánh theo sau LỄ Giáng 
Sinh. Khi cần, một, hai, hoặc cả ba lễ ấy phải hoãn lại một ngày. 

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Ngài đã chiếu ánh sáng mới trên chúng con do Ngôi 
Lời nhập thể: xin cho ánh sáng ấy soi sáng lòng chúng con, để chúng con phản 
chiếu ra trong đời; nhân Danh Chúa Cứu Thế Giê-su, là Đắng cùng Ngài và Đức 
Thánh Linh là một Thiên Chúa hằng sống đồng trị đời đời vô cùng. Amen. 


Dẫn Nhập Nhập Thể 


Ngày Thánh Danh Ngày I tháng I 


Lạy Cha đời đời là Đắng đã đặt cho Con Ngài tên là Giê-su để làm dấu hiệu cho sự 
cứu rồi chúng con: Xin ban cho chúng con lòng sùng kính Người là Cứu Chúa của 


Thế gian; Người là Chúa Cứu Thế Giê-su Chúa chúng con, là Đắng cùng Ngài và 
Đức Thánh Linh là một Thiên Chúa hăng sông đông trị đời đời vô cùng. Amen. 


Dẫn Nhập Nhập Thể 
Chúa Nhật thứ nhì sau Ngày Giáng Sinh 


Lạy Thiên Chúa là Đắng đã tạo dựng chúng con một cách kỳ diệu, và còn kỳ diệu 
hơn nữa là Ngài tái tạo phẩm cách của nhân tánh chúng con: xin cho chúng con 
được cùng với Chúa Cứu Thế Giê-su Chúa chúng con chia xẻ sự sống thiêng liêng, 
như Người đã hạ mình làm người; chúng con cầu xin nhân Danh Chúa Cứu Thế 
Giê-su Chúa chúng con, là Đâng cùng Ngài và Đức Thánh Linh là một Thiên Chúa 
hằng sống đồng trị đời đời vô cùng. Amen. 


Dẫn Nhập Nhập Thể 


Lễ Hiển Linh 6 tháng 1 


Lạy Thiên Chúa, bởi ngôi sao dẫn đường mà Ngài đã bày tỏ Con Ngài cho người 
dương thế: xin Chúa dẫn dắt chúng con, là những kẻ chỉ mới biết Ngài bằng đức 
tin, vào trong sự hiện diện của Ngài, để chúng con được chiêm ngưỡng vinh quang 
Chúa; nhân Danh Chúa Cứu Thế Giê-su Chúa chúng con, là Đẳng cùng Ngài và 
Đức Thánh Linh là một Thiên Chúa hằng sống đồng trị đời đời vô cùng. Amen. 


Dân Nhập Hiển Linh 


Lời cầu nguyện trên đây được dùng cho các ngày [rong tuân từ Ngày Hiển Linh 
đến Chúa Nhật theo sau, chung với Thị Thiên và các khúc Kinh Thánh ả ấn định cho 
Ngày Hiển Linh. Câu Dẫn Nhập cho mùa Hiển Linh được dùng. 


Chúa Nhật thứ nhất sau Lễ Hiễn Linh: Lễ Thánh Tẩy của Chúa chúng ta 


Lạy Cha trên trời, Đắng đã tuyên xưng Chúa Giê-su là Con Yêu Dấu và xức dầu 
cho Người bằng Đức Thánh Linh trong lễ báp têm tại sông Giô-Đanh: xin cho tất 
cả những ai được thanh tây trong Danh Người giữ trọn giao ước mà họ đã lập, dạn 
đĩ tuyên xưng Chúa Cứu Thê Giê-su là Chủ và là Đầng Cứu Độ mình; Người là 
Đắng cùng Ngài và Đức Thánh Linh là một Thiên Chúa hằng sống đồng trị đời đời 
vô cùng. Amen. 


Dẫn Nhập Hiển Linh 


Chúa Nhật thứ nhì sau Hiến Linh 


Lạy Thiên Chúa toàn năng, Con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-su, Cứu Chúa chúng 
con, là ánh sáng của thế giới: xin cho chúng con chiếu sáng vinh quang Chúa Cứu 
Thế nhờ Lời Chúa và các Bí Tích, để cả thế gian biết Người, tôn thờ Người và 
vâng lời Người, là Đắng cùng Ngài và Đức Thánh Linh là một Thiên Chúa hằng 
sống đồng trị đời đời vô cùng. Amen. 


Dẫn Nhập Hiển Linh, hoặc câu dẫn nhập cho Ngày của Chúa 

Chúa Nhật thứ ba sau Hiển Linh 

Lạy Chúa, xin cho chúng con sẵn sàng vâng theo tiếng gọi của Chúa Cứu Thế Giê- 
su, và công bố Tin Mừng cứu độ của Người cho nhân loại, để chúng con và cả thế 
gian nhìn thấy vinh quang của công việc kỳ diệu của Người, là Đẳng cùng Ngài và 
Đức Thánh Linh là một Thiên Chúa hằng sống đồng trị đời đời vô cùng. Amen. 
Dẫn Nhập Hiển Linh, hoặc câu dẫn nhập cho Ngày của Chúa 

Chúa Nhật thứ tư sau Lễ Hiển Linh 

Lạy Thiên Chúa toàn năng đời đời là Đắng cai trị mọi việc trên trời và dưới đất: 
xin Chúa nghe lời cầu khân chúng con cầu khẩn, và ban cho chúng con được trọn 
đời bình an; nhân Danh Chúa Cứu Thế Giê-su, là Đắng cùng Ngài và Đức Thánh 
Linh là một Thiên Chúa hằng sống đồng trị đời đời vô cùng. Amen. 


Dẫn Nhập Hiển Linh, hoặc câu dẫn nhập cho Ngày của Chúa 


Chúa Nhật thứ năm sau Lễ Hiển Linh 

Lạy Thiên Chúa, xin giải thoát chúng con khỏi xiềng xích tội lỗi, và ban cho chúng 
con sự sống đây tràn tự do mà Chúa đã hứa qua Con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-su 
Chúa chúng con, là Đẳng cùng Ngài và Đức Thánh Linh là một Thiên Chúa hằng 
sống đồng trị đời đời vô cùng. Amen. 

Dẫn Nhập Hiển Linh, hoặc câu dẫn nhập cho Ngày của Chúa 

Chúa Nhật thứ sáu sau Lễ Hiển Linh 


Lạy Thiên Chúa là sức mạnh của tất cả những ai hết lòng tin cậy Ngài: Xin Chúa 


thương xót nhậm lời cầu xin của chúng con và giúp chúng con giữ được mạng lịnh 
Chúa trong ý muốn và việc làm, để làm vui lòng Chúa, vì bản chất chúng con yếu 
đuối, và không bởi ơn Chúa chúng con không thể làm được việc lành; nhân Danh 
Chúa Cứu Thê Giê-su Chúa chúng con, là Đâng cùng Ngài và Đức Thánh Linh là 
một Thiên Chúa hằng sống đồng trị đời đời vô cùng. Amen. 


Dẫn Nhập Hiển Linh, hoặc câu dẫn nhập cho Ngày của Chúa 
Chúa Nhật thứ bẫy sau Lễ Hiến Linh 


Lạy Chúa, Ngài đã dạy chúng con rằng nếu không có tình thương thì bất cứ điều gì 
chúng con làm cũng ra vô ích. Nguyện Thánh Linh Chúa ban cho chúng con món 
quả lớn nhất là tình thương, tức là mối dây hòa bình nối kết tất cả các . mỹ đức chân 
thật, vì nêu không có tình thương â ấy thì mọi người sống cũng như chết trước mặt 
Ngài; nhân Danh Chúa Cứu Thế Giê-su, Con duy nhất của Ngài, là Đắng cùng 
Ngài và Đức Thánh Linh là một Thiên Chúa hằng sống đồng trị đời đời vô cùng. 
Amen. 


Dẫn Nhập Hiển Linh, hoặc câu dẫn nhập cho Ngày của Chúa 
Chúa Nhật thứ Tám sau Lễ Hiển Linh 


Lạy Cha rất nhân từ, Ngài muốn chúng con luôn tạ ơn Ngài, không lo lắng sự đời 
nhưng chỉ chuyên tâm vê Chúa và phó thác chính mình cho sự chăm sóc của 
Chúa: Xin Chúa gìn giữ chúng con khỏi sự sợ hãi do thiếu đức tin và sự lo lắng 
của đời, để không còn đám mây nào che khuất khỏi chúng con ánh sáng tình yêu 
bất diệt , vì trong ánh sáng đó Ngài đã tỏ bày Ngài cho chúng con qua Con Ngài là 
Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng con, là Đắng cùng Ngài và Đức Thánh Linh là 
một Thiên Chúa hằng sống đồng trị đời đời vô cùng. Amen. 


Dẫn Nhập Hiển Linh, hoặc câu dẫn nhập cho Ngày của Chúa 
Chúa Nhật cuối cùng của mùa Hiến Linh 


Lạy Thiên Chúa là Đẳng đã bảy tỏ vĩnh quang của Con Ngài trên núi thánh trước 
khi Người chịu khổ: Xin Chúa cho chúng con nhờ đức tin ngắm. nhìn ánh sáng mặt 
Người, thì được sức mạnh mang lấy thập tự giá mình, và được đôi mới để được 
giông Người trong vinh quang; nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng con, 
là Đâng cùng Ngài và Đức Thánh Linh là một Thiên Chúa hằng sống đồng trị đời 
đời vô cùng. Amen. 


Dẫn Nhập Hiển Linh 


Thứ Tư Lễ Tro 


Lạy Đức Chúa Trời toàn năng đời đời, Ngài không gớm ghét điều nào Ngài đã tạo 
nên, và Ngài tha thứ tội lỗi của mọi người ăn năn: Xin Chúa tạo nên trong chúng 
con tắm lòng mới và thống hối, để chúng con khi thành tâm đau đớn về tội mình và 
xưng nhận sự hư mất của mình thì được Chúa bởi lòng thương xót thứ tha và mang 
chúng con về hòa thuận với Ngài; nhân Danh Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng 

con, là Đẳng cùng Ngài và Đức Thánh Linh là một Thiên Chúa hằng sống đồng trị 
đời đời vô cùng. Amen. 


Chúa Nhật Đầu Tiên Của Mùa Thống Hối 


Lạy Thiên Chúa là Đắng Toàn Năng, Con Ngài đã chịu Thánh Linh dẫn dắt để chịu 
satan cảm dỗ: Xin Chúa mau cứu giúp chúng con, là những kẻ bị nhiều sự cám dỗ 
tắn công tứ bề. Vì Ngài biết chúng con yếu đuối, xin cho chúng con biết rằng Ngài 
có sức mạnh để cứu độ chúng con. Chúng con cầu xin nhân Danh Chúa Cứu Thế 
Giê-su Con Ngài, là Chúa chúng con, là Đắng cùng Ngài và Đức Thánh Linh là 
một Thiên Chúa hằng sống đồng trị đời đời vô cùng. Amen. 


Dẫn Nhập Thống Hối 
Chúa Nhật Thứ Nhì Của Mùa Thống Hồi 


Lạy Thiên Chúa, Đẳng đầy lòng thương xót: Xin Chúa đoái thương những kẻ lạc 
mất khỏi đường lỗi Chúa, và mang họ vệ với lòng ăn năn và đức tin vững chắc, để 
nắm chặt lấy chân lý không thay dời, về lời Ngài, là Chúa Cứu Thế Giê-su, Con 
Ngài; là Đâng cùng Ngài và Đức Thánh Linh đồng sống, đồng trị, một Đức Chúa 
Trời, đời đời vô cùng. Amen. 


Dẫn Nhập Thống Hối 


Chúa Nhật Thứ Ba Của Mùa Thống Hối 


Lạy Thiên Chúa Toàn Năng, chúa biết chúng con không thế nảo tự giúp lấy mình: 
Xin Chúa gìn giữ chúng con về thân thế bề ngoài cũng như tâm linh bên trong, đề 
chúng con được bảo vệ khỏi những tai ương có thế xảy đến cho thân thế, và khỏi 
những ác tưởng làm hại cho tâm linh; nhân Danh Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa 
chúng con, là Đắng cùng Ngài và Đức Thánh Linh đồng sống đồng cai trị, là một 
Thiên Chúa, đời đời vô cùng. Amen. 


Dân Nhập Thống Hỗi 
Chúa Nhật Thứ Tư Của Mùa Thống Hối 


Lạy cha nhân từ, Con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-su đã từ trời giáng, Thế để làm 
bánh ban sự sống cho trần gian: Xin Chúa ban cho chúng con bánh ấy càng hơn, 
để Người ngự trong chúng con, và chúng con được ở trong Người; là Đắng cùng 
Ngài và Đức Thánh Linh là một Thiên Chúa hằng sống đồng trị đời đời vô cùng. 
Amen. 


Dẫn Nhập Thống Hối 


Chúa Nhật Thứ Năm Của Mùa Thống Hỗi 


Lạy Thiên Chúa toàn năng, chỉ có Ngài mới có thế làm cho ngay thăng tâm ý của 
tội nhân: Nguyện con dân Chúa yêu mên điều răn Chúa, và ham mến điều Chúa 
hứa ban; để trong những biến thiên của trần Thế, lòng chúng con chỉ hướng về nơi 
có sự vui mừng chân thật; nhân Danh Chúa Cứu Thê Giê-su, Chúa chúng con, là 
Đắng cùng Ngài và Đức Thánh Linh là một Thiên Chúa hằng sống đồng trị đời đời 
vô cùng. Amen. 


Dẫn Nhập Thống Hối 
Chúa Nhật Thương Khó: Lễ Lá 


Lạy Thiên Chúa Toàn Năng, do lòng yêu thương nhân Thế, Ngài đã sa1 con của 
Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-su, Cứu Chúa của chúng con đến với chúng con để làm 
người, chịu đau khổ trên thập giá, ban cho chúng con gương khiêm nhường lớn 
lao: Xin Chúa cho chúng con bước đi trên đường đau khổ với Người, để được chia 
xẻ sự phục sinh của Người; qua Chúa Cứu Thế Giê-su, Đẳng cùng Ngài và Đức 
Thánh Linh là một Thiên Chúa hằng sống đồng trị đời đời vô cùng. Amen. 


Dẫn Nhập Tuần Thánh 

Thứ Hai Tuần Thánh 

Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, Con yêu dấu của Ngài đã không đạt đến vui mừng 
mà trước hết không từng trải đau khổ, không vào chốn vinh quang trước khi bị 


đóng định: Xin thương xót ban ơn, để chúng con thấy rõ con đường thập tự là con 
đường duy nhất dẫn đến sự sống và bình an; nhân Danh Chúa Cứu Thế Giê-su là 


Chúa chúng con. Amen. 
Dẫn Nhập Tuần Thánh 
Thứ Ba Tuần Thánh 


Lạy Thiên Chúa, bởi sự thương khó của Con Ngài, Chúa đã khiến sự chết khổ nhục 
trở thành lối dẫn chúng con đến sự sống: Xin cho chúng con là những kẻ ngưỡng 
mộ thập tự giá vinh hiên của Chúa Cứu Thế được sẵn sảng chịu nhục nhã và mất 
mát vì Danh Người là Cứu Chúa của chúng con; là Đắng cùng Ngài và Đức Thánh 
Linh là một Thiên Chúa hằng sống đồng trị đời đời vô cùng. Amen. 


Dẫn Nhập Tuần Thánh 

Thứ Tư Tuần Thánh 

Lạy Chúa là Đức Chúa Trời, Con Yêu Dấu của Ngài là Cứu Chúa chúng con đã 
hiển thân Người chịu roi vọt, và mặt Người chịu phỉ nhỏ: Xin ban cho chúng con 
ơn vui vẻ chịu đựng những đau khô đời nầy, vững lòng về sự vinh hiển sẽ được 
bảy tỏ ra; nhân Danh Chúa Cứu Thế Giê-su Con Ngài, là Chúa chúng con, là Đắng 
cùng Ngài và Đức Thánh Linh là một Thiên Chúa hăng sông đông trị đời đời vô 
cùng. Amen. 


Dẫn Nhập Tuần Thánh 


Thứ Năm Mạng Lịnh 


Dẫn Nhập Tuần Thánh 

Thứ Sáu Phước Hạnh 

Lạy Đức Chúa Trời , chúng con xin Ngài đoái thương hội thánh nầy là gia đình của 
Chúa mà Chúa Cứu Thế Giê-su đã bằng lòng chịu phản, chịu nộp vào tay kẻ có tội, 


và chịu chết trên thập tự giá, vì Người là Đâng cùng Ngài và Đức Thánh Linh là 
một Thiên Chúa hằng sống đồng trị đời đời vô cùng. Amen. 


Thứ Bảy Thánh 


Lạy Thiên Chúa là Đắng tạo dựng trời đất: Xin cho chúng con khi suy nghiệm 


thân thế bị đóng đinh của Con Yêu Dấu của Ngài được đặt vào mô mả, và an nghỉ 
trong ngày Sa-bát thánh nây, thì chúng con được cùng Người chờ đợi ngày thứ ba 
Sắp đến, và cùng Người chỗi dậy cho đời sống mới; nhân Danh Người là Đáng 
cùng Ngài và Đức Thánh Linh là một Thiên Chúa hăng sống đồng trị đời đời vô 
cùng. Amen. 


Chúa Nhật Phục Sinh 


Lạy Đức Chúa Trời là Đắng đã ban Con duy nhất của Ngài chịu chết trên thập tự 
giá để cứu rỗi và giải thoát chúng con khỏi quyền lực quân thủ bởi sự sống lại đầy 
vinh hiển của Người: Xin Chúa cho chúng con mỗi ngày chết về tội lỗi, để được 
sống với Người trong vui mừng phục sinh; nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-su là 
Đắng cùng Ngài và Đức Thánh Linh là một Thiên Chúa hằng sống đồng trị đời đời 
vô cùng. Amen. 


Dân Nhập Phục Sinh 
Thứ Hai Trong Tuần Phục Sinh 


Lạy Thiên Chúa Toàn Năng, Xin Chúa cho chúng con hôm nay hân hoan đón Phục 
Sinh thì được xứng đáng hưởng sự vui mừng đời đời; nhân Danh Chúa Cứu Thế 
Giê-su, Chúa chúng con, là Đắng cùng Ngài và Đức Thánh Linh là một Thiên 
Chúa hăng sống đồng trị đời đời vô cùng. Amen. 


Dân Nhập Phục Sinh 
Thứ Ba Trong Tuần Phục Sinh 


Lạy Thiên Chúa, là Đắng đã đập tan sự chết và chiếu sáng sự sống bất diệt bởi sự 
phục sinh khải hoàn của con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-su: Xin Chúa cho chúng 
con, là những kẻ đã được chỗi dậy với Người, được ở mãi trong sự hiện diện 
Người, và vui mừng trông cậy sự vinh hiên vô tận; nhân Danh Chúa Cứu Thế Giê- 
su Chúa chúng con. Nguyện sự ngợi khen và tế trị thuộc về Người, cùng với Ngài 
và Đức Thánh Linh, một Đức Chúa Trời, đời đời vô cùng. Amen. 


Dân Nhập Phục Sinh 
Thứ Tư Trong Tuần Phục Sinh 
Lạy Thiên Chúa, Con đáng chúc tụng của Ngài đã tỏ mình ra cho các môn đệ trong 


sự bẻ bánh: Xin mở mắt đức tin chúng con, đê chúng con chiêm ngưỡng được 
Người trong công việc cứu chuộc của Người; nhân Danh Chúa Cứu Thê Giê-su, 


Chúa chúng con, là Đắng cùng Ngài và Đức Thánh Linh là một Thiên Chúa hăng 
sông đông trị đời đời vô cùng. Amen. 


Dân Nhập Phục Sinh 
Thứ Năm Trong Tuần Phục Sinh 


Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng đời đời, là Đắng bởi mầu nhiệm Phục Sinh đã thiết 
lập giao ước mới khiến chúng con nên hòa thuận cùng Ngài: Nguyện tất cả những 
ai đã được sanh lại trong môi tương thông với Thánh Thê Chúa Cứu Thế thực thi 
được trong lỗi sống điều họ tuyên xưng do lòng tin; nhân Danh Chúa Cứu Thế Giê- 
su, Chúa chúng con, là Đắng cùng Ngài và Đức Thánh Linh là một Thiên Chúa 
hằng sống đồng trị đời đời vô cùng. Amen. 


Dân Nhập Phục Sinh 
Thứ Sáu Trong Tuần Phục Sinh 


Lạy Cha toàn năng, là Đắng đã ban Con duy nhất của Ngài chịu chết vì tội lỗi 
chúng con, và sông lại để chúng con được nên công chính: Xin ban ơn cho chúng 
con cất bỏ những men dữ dẫn và độc ác, để chúng con luôn luôn hầu việc Chúa 
trong lỗi sống trong sạch và chân thật; nhân Danh Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa 
chúng con, là Đắng cùng Ngài và Đức Thánh Linh là một Thiên Chúa hằng sống 
đồng trị đời đời vô cùng. Amen. 


Dân Nhập Phục Sinh 
Thứ Bảy Trong Tuần Phục Sinh 


Lạy Cha thiên thượng, chúng con cảm tạ Chúa vì Ngài đã giải phóng chúng con 
khỏi quyền lực của tội lỗi Và Sự chết và mang chúng con vào nước của Con Ngài; 
và chúng con cầu nguyện rằng vì bởi sự chết Người đã gọi chúng con đến sự sống, 
thì bởi tình thương Người khiến chúng con chỗi dậy trong vui mừng đời đời; nhân 
Danh Đẳng cùng Ngài và Đức Thánh Linh là một Thiên Chúa hằng sống đồng trị 
đời đời vô cùng. Amen. 


Dân Nhập Phục Sinh 
Chúa Nhật Thứ Nhì của Mùa Phục Sinh 


Lạy Thiên Chúa Toàn Năng đời đời, Đắng đã thiết lập giao ước mẫu nhiệm về sự 
hòa giải: Nguyện tât cả những kẻ được sanh lại trong thân thê Chúa Cứu Thê biêu 


hiện được trong đời sông họ những gì họ tuyên bô bởi đức tin; nhân Danh Chúa 
Cứu Thê Giê-su, Chúa chúng conlà Đầng cùng Ngài và Đức Thánh Linh là một 
Thiên Chúa hăng sông đông trị đời đời vô cùng. Amen.. 


Dân Nhập Phục Sinh 
Chúa Nhật Thứ Ba của Mùa Phục Sinh 


Lạy Thiên Chúa, Con đáng chúc tụng của Ngài đã bày tỏ mình ra cho các môn đệ 
qua sự bẻ bánh: Xin Chúa mở mắt đức tin của chúng con, để chúng con thấy được 
Người trong công trình cứu độ của Người; là Đắng cùng Ngài và Đức Thánh Linh 
là một Thiên Chúa hằng sống đồng trị đời đời vô cùng. Amen. 


Dân Nhập Phục Sinh 
Chúa Nhật Thứ Tư của Mùa Phục Sinh 


Lạy Thiên Chúa, Con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-su là Người Chăn Tốt cho con 
dân Ngài: Xin Chúa cho chúng con đi theo sự dẫn dắt của người, khi người gọi 
chúng con từng tên. Nhân danh Đức Giêsu, là Đẳng cùng Ngài và Đức Thánh 
Linh là một Thiên Chúa hằng sống đồng trị đời đời vô cùng. Amen. 


Dân Nhập Phục Sinh 
Chúa Nhật Thứ Năm của Mùa Phục Sinh 


Lạy Thiên Chúa Toàn Năng, bởi sự nhận biết Ngài mà có sự sống đời đời: Xin 
Chúa cho chúng con nhận biết càng hơn về Con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-su, là 
đường đi, chân lý và sự sống, để chúng con vững bước theo Người trên lối của sự 
sống đời đời; nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-su, Con Ngài, là Chúa chúng con, là 
Đắng cùng Ngài và Đức Thánh Linh là một Thiên Chúa hằng sống đồng trị đời đời 
vô cùng. Amen. 


Dân Nhập Phục Sinh 
Chúa Nhật Thứ Sáu của Mùa Phục Sinh 


Lạy Thiên Chúa, Ngài sẵn ban cho những kẻ yêu mến Chúa những điều tốt lành 
vượt quá trí hiểu chúng con: Xin Chúa đặt đức mến ấy vào lòng chúng con, để nhờ 
yêu mến Ngài trong mọi sự và trên mọi sự, chúng con nhận được điều Chúa hứa 
ban, vượt quá mọi sự mong ước. Nhân danh Chúa Cứu Thế G1ê-su, Chúa chúng 
con là Đắng cùng Ngài và Đức Thánh Linh là một Thiên Chúa hằng sống đồng trị 


đời đời vô cùng. Amen. 
Dân Nhập Phục Sinh 


Thự Hai, Thứ Ba, và Thứ Tư của tuân nây là những ngày Mục Vụ, theo truyền 
thống. 


Ngày Thăng Thiên 


Lạy Thiên Chúa Toàn Năng, Con đáng chúc tụng của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê- 
su, Cứu Chúa của chúng con, đã vượt lên trên tất cả các tầng trời và chan hòa mọi 
sự: Xin Chúa thương xót cho chúng con đức tin để thấy rằng Ngài hằng ở cùng 
Hội Thánh Chúa dưới đất cho đến tận Thế, theo như lời Ngài đã hứa; nhân Danh 
Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng con, là Đẳng cùng Ngài và Đức Thánh Linh là 
một Thiên Chúa hằng sống đồng trị đời đời vô cùng. Amen. 


hoặc 
Lạy Đức Chúa Trời toàn năng, nguyện khi chúng con tin Con duy nhất của Ngài là 
Chúa Cứu Thê Giê-su Chúa chúng con đã thăng thiên, thì lòng chúng con cũng 


được nâng lên cùng ở với Người; là Đẳng cùng Ngài và Đức Thánh Linh là một 
Thiên Chúa hằng sống đồng trị đời đời vô cùng. Amen. 


Dân Nhập Thăng Thiên 


Trừ khi có sự chỉ dẫn khác, hai câu kinh trên có thế dùng cùng với những đoạn 
Kinh Thánh và Thánh Vịnh của Ngày Thăng Thiên cho những ngày trong tuân. 


Chúa Nhật Thứ Bảy của Mùa Phục Sinh 

Lạy Thiên Chúa là vua vinh hiển, Con duy nhất của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-su 
đã vào thiên quôc một cách khải hoàn: Xin đừng đê chúng con bơ vơ, nhưng xi 
ban Thần Linh của Chúa để thêm sức cho chúng con, và mang chúng con vào nơi 


Chúa Cứu Thế đã đến trước; Người là Đẳng cùng Ngài và Đức Thánh Linh là một 
Thiên Chúa hằng sống đồng trị đời đời vô cùng. Amen. 


Dân Nhập Thăng Thiên 
Ngày Ngũ Tuần 


Nếu có tô chức LỄ Vọng Ngủ Tuân thì khởi đầu là Lễ Ánh Sáng, trang... (nếu 
muốn thì dùng bài Lạy Anh Sảng Nhán Từ thay vì bài Vinh Danh Thiên Chúa), và 


tiếp tục với lời khai lễ và Lời Câu Nguyện cho Ngày. Đọc trên ba đoạn Kinh 
Thánh hiệp lễ trước khi đọc Phúc Âm, sau mỗi đoạn là một bài thánh vịnh hay 
thánh ca. 


Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, ngày hôm nay Chúa đã mở đường sống đời đời 
cho mọi dân mọi nước bằng sự ban cho Thánh Linh mà Ngài đã hứa: - Nguyện đặc 
sủng ấy được loan đi trên Thế giới bởi sự rao giảng tin mừng, để tin ấy được truyền 
đến tận cùng đất; chúng con câu xin qua Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng con, 

là Đắng cùng Ngài và Đức Chúa Thánh Linh là một Thiên Chúa hằng sống đồng trị 
đời đời vô cùng. Amen. 


hoặc 


Lạy Đức Chúa Trời, hôm nay Chúa đã dạy dỗ lòng con dân Chúa, gởi đến họ ánh 
sáng Thánh Linh Ngài: Nguyện Thánh Linh ấy khiến chúng con phán đoán đích 
thực điều phải trong mọi sự, và càng thêm phấn khởi trong sự an ủi của Người; 
nhân Danh Chúa Cứu Thê Giê-su, Chúa chúng con, là Đâng cùng Ngài và Đức 
Thánh Linh là một Thiên Chúa hằng sống đồng trị đời đời vô cùng. Amen. 


Dẫn Nhập Ngũ Tuần 


Cho những l trong tuần, dùng lời cầu nguyện và các đoạn Kinh Thánh â ấn định 
cho các Chúa Nhật (có mang số) sau Ngũ Tuần, của ngày gần ngày Ngũ Tuần 
nhất. 


Thứ Từ, Thứ Sáu, và Thứ Bảy của tuân nây là những ngày Mục Vụ của mùa hè, 
theo truyền thống. 


Chúa Nhật Thứ Nhất Sau Ngũ Tuần: Lễ Chúa Ba Ngôi 


Lạy Thiên Chúa Toàn Năng đời đời, nhờ Ngài chúng con có được đức tin chân thật 
về vinh quang ba ngôi đời đời và quyền năng Chúa, để chúng con tôn thờ Chúa là 
thần duy nhất: Xin Chúa cho chúng con trung tín trong sự tin kính và thờ phượng, 
để cuối cùng được về gặp mặt Ngài trong vinh hiển đời đời. Chúng con câu 
nguyện nhân danh Chúa Cứu Thê Giê-su, là Đắng cùng Ngài và Đức Thánh Linh 
sông và cai trị, đời đời vô cùng. Amen. 


Dân Nhập Chúa Nhật Ba Ngôi 
Nếu có lễ trong những ngày của tuần nây, thì dùng lời cầu nguyện và các đoạn 


Kinh Thánh của các Chúa Nhát (có số) gán nhát với ngày Chúa Nhật Chúa Ba 
Ngồi. 


Các Chúa Nhật Sau Ngũ Tuần 


Hợp-LễỄ 1 Chúa Nhật gần ngày 11 tháng 5 nhất 


Lạy Chúa, xin nhớ lại rằng chính Chúa đã uốn nắn chúng con chứ không phải là 
chúng con xứng đáng; và vì Chúa đã gọi chúng con vào sự phục vụ Ngài, xin cho 
chúng con xứng đáng với sự kêu gọi mình; nhân nhân Danh Chúa Cứu Thế Giê- 
su, Chúa chúng con, là Đắng cùng Ngài và Đức Thánh Linh là một Thiên Chúa 
hằng sống đồng trị đời đời vô cùng. Amen. 


Không có dẫn nhập 
Hợp-Lễ 2 Chúa Nhật gần ngày 18 tháng 5 nhất 


Lạy Đức Chúa Trời toàn năng và đầy lòng thương xót, nguyện bởi sự nhân từ Ngài 
gìn giữ chúng con khỏi mọi điều làm chúng con thương tồn, để khi sẵn sảng trong 
tâm tư và thân xác chúng con được tự do hoàn thành mọi việc theo mục đích của 
Ngài; nhân Danh Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng con, là Đắng cùng Ngài và 
Đức Thánh Linh là một Thiên Chúa hằng sống đồng trị đời đời vô cùng. Amen. 


Không có dẫn nhập 

Hợp-Lễ3  C”ứa Nhật gân ngày 25 tháng 5 nhất 

Lạy Chúa, nguyện Thế giới nầy được bình an bởi sự cai trị của Ngài, và để Hội 
Thánh của Chúa được vững chí vui mừng hâu việc Chúa trong thanh tịnh; nhân 


Danh Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng con, là Đẳng cùng Ngài và Đức Thánh 
Linh là một Thiên Chúa hằng sống đồng trị đời đời vô cùng. Amen. 


Dân Nhập Ngày Của Chúa 
Hợp-Lễ4 Chúa Nhật gân ngày 1 tháng 6 nhất 


Lạy Thiên Chúa, Ngài đã sắp đặt mọi sự dưới đất cũng như trên trời: Xin Chúa cất 
khỏi chúng con tất cả những điều gây đau khổ, và ban cho chúng con những điều 
ích lợi cho chúng con; nhân Danh Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng con, là Đắng 
cùng Ngài và Đức Thánh Linh, một Đức Chúa Trời, đồng sống đồng trị đời đời vô 
cùng. Amen. 


Dân Nhập Ngày Của Chúa 


Hợp-Lễ5 Chúa Nhật gân ngày 8 tháng 6 nhất 


Lạy Thiên Chúa, mọi điều tốt lành đều đến từ Ngài: Nguyện bởi sự thúc iục của 
Chúa mà chúng con nghĩ được về những điều phải, và bởi sự hướng dẫn đầy lòng 
thương xót của Ngài mà chúng con làm được những điều ấy. Nhân danh Chúa 
Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng con, là Đắng cùng Ngài và Đức Thánh Linh là một 
Thiên Chúa hằng sống đồng trị đời đời vô cùng. Amen. 


Dân Nhập Ngày Của Chúa 
Hợp-Lẫ6 Ca Nhật gần ngày 15 tháng 6 nhất 


Lạy Chúa, xin gìn giữ hội thánh Chúa trong đức tin và tình thương bền vững của 
Ngài, để qua ân sủng Chúa chúng con có thế mạnh dạn công bồ chân lý Chúa, và 
sốt săng thực thi công lý của Ngài. Nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-su, cứu Chúa 
của chúng con, là Đắng cùng Ngài và Đức Thánh Linh là một Thiên Chúa hằng 
sống đồng trị đời đời vô cùng. Amen. 


Dân Nhập Ngày Của Chúa 

Hợp-Lễ 7 Chúa Nhật gần ngày 22 tháng 6 nhất 

Lạy Thiên Chúa, nguyện Ngài khiến chúng con mãi mãi yêu mến và tôn kính danh 
thánh của Ngài, vì Ngài không thôi giúp đỡ cai quản những ai Ngài đã đặt trên nên 
tảng vững chắc của sự nhân từ Ngài; qua Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng con, 


là Đẳng cùng Ngài và Đức Thánh Linh là một Thiên Chúa hằng sống đồng trị đời 
đời vô cùng. Amen. 


Dân Nhập Ngày Của Chúa 

Hợp-Lẫ8 Chúa Nhật gần ngày 29 tháng 6 nhất 

Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, Ngài đã xây hội thánh Ngài trên nền tảng các tông 
đồ và ngôn sứ, với Chúa Cứu Thế Giê-su là tảng đá góc chính: Xin Chúa cho 
chúng con được hiệp một trong sự dạy dỗ của họ, để được trở nên đền thờ xứng 
đáng cho Ngài; qua Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng con, là Đẳng cùng Ngài 
và Đức Thánh Linh là một Thiên Chúa hằng sống đồng trị đời đời vô cùng. Amen. 
Dân Nhập Ngày Của Chúa 


Hợp-Lễ 9 Chúa Nhật gân ngày 6 tháng 7 nhất 


Lạy Đức Chúa Trời, Ngài đã dạy chúng con phải giữ mọi điều răn của Chúa bằng 
sự yêu Chúa và người lân cận: Xin Chúa ban ân sủng thánh linh để chúng con hết 
lòng kính mến Chúa, và hiệp một với nhau trong tình thương chân thành; nhân 
danh Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng con, là ĐắngĐắng cùng Ngài và Đức 
Thánh Linh là một Thiên Chúa hằng sống đồng trị đời đời vô cùng. Amen. 


Dân Nhập Ngày Của Chúa 
Hợp-Lễ10 Ca Nhật gần ngày 13 tháng 7 nhất 


Lạy Chúa, nguyện Ngài thương xót nghe lời dân Chúa đang cầu khẩn, và khiến họ 
biết và hiểu điều gì họ phải làm, và ban ơn và sức mạnh để họ có thế làm được 
những điều ấy; chúng con cầu xin qua Chúa Cứu Thế Giê-su Chúa chúng conlà 
Đắng cùng Ngài và Đức Thánh Linh là một Thiên Chúa hằng sống đồng trị đời đời 
vô cùng. Amen. 


Dân Nhập Ngày Của Chúa 
Hợp-LỄ11  C?⁄+2 Nhật gần ngày 20 tháng 7 nhất 


Lạy Đức Chúa Trời, là nguồn của mọi sự khôn ngoan, Chúa biết những nhu cầu 
của chúng con trước khi chúng con cầu xin, và sự ngu đại của chúng con khi chúng 
con xin: Xin Chúa thương xót vì chúng con yếu đuôi, và ban cho chúng con những 
điều chúng con vì sự không xứng đáng không dám cầu xin, hoặc vì mù quáng 
không biết cầu xin. Nhân danh Con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng 
con, là Đẳng cùng Ngài và Đức Thánh Linh là một Thiên Chúa hằng sống đồng trị 
đời đời vô cùng. Amen. 


Dân Nhập Ngày Của Chúa 

Hợp-Lễ12 Chúa Nhật gần ngày 27 tháng 7 nhất 

Lạy Đức Chúa Trời, Đắng bảo vệ mọi người tin cậy nơi Ngài, ngoài Ngài chăng có 
sức mạnh nảo hay sự thánh khiết nào: Xin Chúa gia ân thương xót, để nhờ Ngài 
cai trị dẫn dắt, chúng con sống. trong đời tạm mà không bỏ mất những điều đời 

đời. Nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng con, là Đảng. cùng Ngài và 
Đức Thánh Linh là một Thiên Chúa hằng sống đồng trị đời đời vô cùng. Amen. 
Dân Nhập Ngày Của Chúa 


Hợp-Lễ 13 Cua Nhật gân ngày 3 tháng 8 nhất 


Lạy Chúa, Xin Chúa thương xót thanh tây và bảo vệ hội thánh Chúa, luôn luôn cai 
trị và che chở bởi sự tốt lành của Chúa, vì hội thánh không thế tồn tại an bình mà 
không nhờ Chúa giúp đỡ. Nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-su, là Đắng củng Ngài và 
Đức Thánh Linh là một Thiên Chúa hằng sống đồng trị đời đời vô cùng. Amen. 


Dân Nhập Ngày Của Chúa 
Hợp-Lễ14  C?⁄+2 Nhật gần ngày 10 tháng 8 nhất 


Lạy Chúa, vì chúng con không thế nào hiện hữu mà không có Chúa, xin ban cho 
chúng con thần linh để luôn luôn suy nghĩ và hành động những điều đúng, để 
chúng con có thế sống theo ý muốn Chúa; chúng con cầu xin qua Chúa Cứu Thế 
Giê-su, Chúa chúng con, là Đắng cùng Ngài và Đức Thánh Linh đồng là một Thiên 
Chúa hằng sống đồng trị đời đời vô cùng. Amen. 


Dân Nhập Ngày Của Chúa 

Hợp-Lễ 15 Ca Nhật gần ngày 17 tháng 8 nhất 

Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, Ngài đã ban con duy nhất của Ngài làm của lễ 
chuộc tội và nêu gương tin kính cho chúng con: Nguyện bởi ơn Chúa chúng con 
nhận được sự cứu độ và hết lòng cảm tạ Chúa, để mỗi ngày noi bước thánh khiết 


của Người. Nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng con, là Đẳng cùng Ngài 
và Đức Thánh Linh là một Thiên Chúa hằng sống đồng trị đời đời vô cùng. Amen. 


Dân Nhập Ngày Của Chúa 

Hợp-LỄ16  C?⁄+2 Nhật gần ngày 24 tháng 8 nhất 

Lạy Đức Chúa Trời đầy lòng thương xót, nguyện hội thánh của Chúa do sự hiệp 
nhât trong Đức Thánh Linh mà tỏ ra được quyền năng của Chúa cho mọi dân tộc, 
để làm rạng danh Chúa. Chúng con cầu nguyện trong Danh Chúa Cứu Thế Giê-su, 
Chúa chúng con, là Đẳng cùng Ngài và Đức Thánh Linh là một Thiên Chúa hằng 
sống đồng trị đời đời vô cùng. Amen. 

Dân Nhập Ngày Của Chúa 

Hợp-Lễ 17 Ca Nhật gần ngày 31 tháng 8 nhất 


Lạy Chúa đây quyên năng và sức mạnh vô biên, là nguôn của mọi điêu toàn thiện: 
Xin Chúa đặt vào lòng chúng con sự yêu mên Danh Chúa, khiên chúng con tăng 


trưởng trong chính đạo, nuôi dưỡng chúng con với mọi điều tốt, và cho chúng con 
được nhiều hoa trái của việc lành; nhân Danh Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng 
con, là Đẳng cùng Ngài và Đức Thánh Linh là một Thiên Chúa hằng sống đồng trị 
đời đời vô cùng. Amen. 


Dân Nhập Ngày Của Chúa 
Hợp-LỄ18  C7⁄ø2 Nhật gần ngày 7 tháng 9 nhất 


Lạy Chúa, Xin Chúa cho chúng con được. hết lòng tin cậy Ngài; vì Chúa luôn 
chống lại kẻ kiêu ngạo, là người tự phụ về sức của mình, song Ngài không, hề từ bỏ 
những ai khoe mình về sự thương xót của Ngài; nhân Danh Chúa Cứu Thế Giê-su, 
Chúa chúng con, là Đẳng cùng Ngài và Đức Thánh Linh là một Thiên Chúa hằng 
sông đồng trị đời đời vô cùng. Amen. 


Dân Nhập Ngày Của Chúa 
Hợp-Lễ 19 Chúa Nhật gần ngày 14 tháng 9 nhất 


Lạy Đức Chúa Trời, nguyện Chúa thương xót ban Đức Thánh Linh để dẫn dắt cai 
trị lòng chúng con, vì không có Chúa chúng con không thế nào làm đẹp lòng 
Chúa; nhân Danh Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng con, là Đắng cùng Ngài và 
Đức Thánh Linh là một Thiên Chúa hằng sống đồng trị đời đời vô cùng. Amen. 


Dân Nhập Ngày Của Chúa 
Hợp-Lễ20 Ca Nhật gần ngày 21 tháng 9 nhất 


Lạy Chúa, xin đừng để chúng con lo lắng về những chuyện thuộc về đất, nhưng 
yêu mến những điều thuộc về trời; và nguyện trong lúc chúng con sống trong đời 
tạm chóng qua, lòng chúng con năm chặt lấy những điều còn lại mãi mãi; nhân 
Danh Chúa Cứu Thê Giê-su Chúa chúng con, là Đầng cùng Ngài và Đức Thánh 
Linh là một Thiên Chúa hằng sống đồng trị đời đời vô cùng. Amen. 


Dân Nhập Ngày Của Chúa 
Hợp-Lễ21  C?⁄+ Nhật gần ngày 28 tháng 9 nhất 
Lạy Chúa, Ngài đã bày tỏ quyên năng vô biên bằng sự thương xót cả thế của Ngài: 


Xin Chúa ban ân sủng đầy dãy, để trong khi theo đuôi những điều Ngài đã hứa, 
chúng con được cùng hưởng các báu vật trên trời; nhân Danh Chúa Cứu Thế Giê- 


su Chúa chúng con, là Đắng cùng Ngài và Đức Thánh Linh là một Thiên Chúa 
hăng sông đông trị đời đời vô cùng. Amen. 


Dân Nhập Ngày Của Chúa 
Hợp-Lễ22 Ca Nhật gần ngày 5 tháng 10 nhất 


Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng đời đời: Ngài luôn sẵn sàng nghe, trong khi chúng 

con không năng cầu nguyện, và Ngài luôn sẵn sàng ban cho nhiều hơn là chúng 
con ao ước hay xứng đáng để nhận: Xin Chúa thương xót, tha thứ cho chúng con 
những điều lương tâm chúng con lo sợ, và ban cho chúng con những điều mà 
chúng con không xứng đáng để xin; nhân Danh Chúa Cứu Thế Giê-su Chúa chúng 
con, là Đẳng cùng Ngài và Đức Thánh Linh là một Thiên Chúa hằng sống đồng trị 
đời đời vô cùng. Amen. 


Dân Nhập Ngày Của Chúa 
Hợp-Lễ23 C7 Nhật gần ngày 12 tháng 10 nhất 


Lạy Thiên Chúa, nguyện ân sủng của chúa luôn luôn đi trước và theo sau chúng 
con, để chúng con được tiếp tục hiến mình cho các việc lành; nhân Danh Chúa Cứu 
Thế Giê-su Chúa chúng con, là Đắng cùng Ngài và Đức Thánh Linh là một Thiên 
Chúa hằng sống đồng trị đời đời vô cùng. Amen. 


Dân Nhập Ngày Của Chúa 
Hợp-Lễ24 Ca Nhật gần ngày 19 tháng 10 nhất 


Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng đời đời, trong Chúa Cứu Thế, Ngài đã tỏ ra sự vinh 
quang của Ngài cho dân các nước: Xin Chúa bảo toàn các công việc do lòng 
thương xót của Chúa, đề hội thánh Ngài trên toàn cõi Thế gian được vững vàng 
trong đức tin và trong sự xưng nhận Danh Ngài; nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-su 
Chúa chúng con, là Đắng cùng Ngài và Đức Thánh Linh là một Thiên Chúa hằng 
sống đồng trị đời đời vô cùng. Amen. 


Dân Nhập Ngày Của Chúa 
Hợp-Lễ25 Ca Nhật gần ngày 26 tháng 10 nhất 
Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng đời đời, Xin Chúa ban cho chúng con đức tin, hy 


vọng và tình thương càng hơn; để chúng con yêu mến các điều răn Chúa khi nhận 
được điều Chúa đã hứa; nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-su Chúa chúng con, là Đẳng 


cùng Ngài và Đức Thánh Linh là một Thiên Chúa hăng sông đông trị đời đời vô 
cùng. Amen. 


Dân Nhập Ngày Của Chúa 
Hợp-Lễ26 Ca Nhật gần ngày 2 tháng 11 nhất 


Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng và đầy lòng thương xót, chỉ bởi ơn Chúa mà con 
dân trung tín của Ngài mới phục vụ Chúa một cách chân thật và tốt đẹp: Xin Chúa 
cho chúng con chạy theo và đạt được những điều thiêng liêng Chúa hứa mà không 
vấp ngã; nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-su Chúa chúng con, là Đẳng cùng Ngài và 
Đức Thánh Linh là một Thiên Chúa hằng sống đồng trị đời đời vô cùng. Amen. 


Dân Nhập Ngày Của Chúa 
Hợp-Lễ27  C?”úa Nhật gần ngày 9 tháng 11 nhất 


Lạy Đức Chúa Trời, Con Yêu Dấu của Ngài đã đến Thế gian đề hủy diệt công việc 
của ma quỷ và khiến chúng con trở nên con cái kế tự trong cõi vĩnh phúc: Nguyện 
trong hy vọng này chúng con tự làm nên tinh khiết như Người là tinh khiết; để khi 
Người trở lại trong quyền năng vinh quang, chúng con được nên giống như Người 
trong nước đời đời vinh hiển; là nơi Người cùng với Ngài và Đức Thánh Linh là 
một Thiên Chúa hằng sống đồng trị đời đời vô cùng. Amen. 


Dân Nhập Ngày Của Chúa 
Hợp-Lễ28 Ca Nhật gần ngày 16 tháng 11 nhất 


Kính lạy Đức Chúa Trời, là Đắng đã khiến Kinh Thánh được viết ra để cho chúng 
con học hiểu: Nguyện khi nghe, đọc, ghi dấu, học và hấp thụ những lời ấy, chúng 
con năm chặt lây hy vọng về sự sống đời đời, mà Ngài đã ban cho chúng con trong 
Chúa Cứu Thế Giê-su, Cứu Chúa chúng con, là Đẳng. cùng Ngài và Đức Thánh 
Linh là một Thiên Chúa hằng sống đồng trị đời đời vô cùng. Amen. 


Dân Nhập Ngày Của Chúa 

Hợp-Lễ 29 C7 Nhật gần ngày 23 tháng 11 nhất 

Lạy Thiên Chúa toàn năng đời đời, là Đắng đã tái tạo muôn vật trong Con Yêu 
Dấu của Ngài, là Vua Muôn Vua và Chúa Muôn Chúa: Xin Chúa thương xót các 


dân tộc trên đất bị chia rẽ và làm nô lệ cho tội lỗi, để họ được giải phóng và mang 
về dưới sự cai quản đầy hồng ân của Chúa Cứu Thế Giê-su là Đẳng cùng Ngài và 


Đức Thánh Linh là một Thiên Chúa hăng sông đồng trị đời đời vô cùng. Amen. 
Dân Nhập Ngày Của Chúa 


Conƒfirmafion 
Sơ Lược về Lê Xác Tín 


Khi đến tuổi, tín hữu đă chịu phép Thánh Tẩy lúc sơ sinh cần được chuẩn bị để 
công khai xác nhận đức tín và trách nhiệm của rĩnh trong giao ước Thanh Táy, 
chịu phép đặt tay của giảm mục. 

Người trưởng thành mới chịu phép Thánh Tẩy cũng phải công khai xưng nhận đức 
tin và trách nhiệm của nh trong giao ước Thanh Tây, trước mặt giám mục, và 


được giám mục đặt tay câu nguyỆn. 


Khi không có lễ Thanh Tẩy, nghỉ thức Xác Tín, Tiếp Nhận, và Tái Xác Tín Lời Thệ 
Uóc Thanh Tây được cử hành theo những mâu sau đây. 


Nêu Chủ Lê muốn, có thê hát bản thánh ca Vĩnh Danh Thiên Chúa Trên Trời ngay 
sau câu mở đâu và trước lời chào "Chúa ở cùng anh chị em. ” 


Trong lễ nây, không đọc bài Tín Điêu Ni Xê. 


Lúc cử hành Tiệc Thánh, nên để cho những người mơi chịu phép Xác Tín dâng 
Bảnh và Rượu. 


(BCP, p. 413) 


LễXácTín 
với nghỉ thức Tiếp Nhận vào Hội Thánh và nghỉ thức Tải Xác Tin 
Lễ có thể bắt đầu bằng một bản thánh ca hay một thánh vịnh. 
Hội Chung đứng, Giảm Mục nói 
Chúc tụng Ba Ngôi Thiên Chúa: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và 
Đức Thánh Linh. 


Hội Chúng : 
Chúc tụng nước Ngài, từ nay cho đên đời đời. Amen. 


Từ lễ Phục Sinh tới lễ Ngũ Tuần, lễ bắt đầu như sau : : 
Alleluia. Chúa Cứu Thê đã sông lại. 
Hội Chúng Chúa đã sông lại thật rôi. Allelula. 


Vào mùa Thống Hi, hay trong những nghỉ thức xám hồi 
Giám Mục Chúc tụng Chúa là Đắng tha hết mọi tội lỗi chúng ta. 


Hội Chúng Lng thương xót của Ngài cn đên đời đời. 


Giảm Mục tiếp tục : 
Chỉ có một Thân Thê và một Thánh Linh; 


Hội chúng Một hy vọng trong tiếng Chúa gọi chúng ta. 
Giảm Mục Một Chúa, một Đức Tin, một phép Thánh Tây: 
Hội chúng Một Thiên Chúa là Cha của muôn loài. 

Giảm Mục Chúa ở cùng anh chị em. 

Hội chúng Và ở cùng Hội Thánh Người. 

Giám Mục Chúng ta hăy câu nguyện. 


Lời Cầu Nguyện Theo Ngày 

Hội Chúng Amen. 

Tại buổi thờ phượng chính của Chúa Nhật hay một ngày lễ khác, lời cầu nguyện 
và những khúc Kinh Thánh hiệp lề cho ngày đó được dùng. Tuy nhiên, Giám Mục 
có thê tùy w thể vào cậu câu nguyện (ở Sách Lê Anh Ngữ trang 203 hoặc 254) và 
một hoặc hai ba khúc Kinh Thánh liệt kê cho “Lê Xác Nhận Niêm Tìn” (ở trang 
929 của Sách Lê Anh Ngữ). 

Lời Thánh Kinh 


Hội chúng ngồi. Một hoặc hai đoạn được đọc, theo như ấn định. 
Khởi sự, người đọc nói 


Lời Chúa trích trong sách 


Có thê nói thêm đoạn và câu. 


Đọc xong, người đọc nói 


Đó là Lời Chúa. 
Hội Chúng Tạ ơn Chúa. 


hoặc người đọc có thể nói — Đoạn Kinh Thánh đến đây là hết. 

Yên lặng. 

Sau mỗi đoạn Kinh Thánh, có thể đọc Thánh Vịnh hoặc hát thánh ca. 

Sau đó, tất cả đứng, Phó Tế hoặc Trưởng Tế đọc Phúc Âm, khởi đâu nói câu 
Phúc Âm của Chúa Cứu Thế Giê-su 


theo Thánh =.. 
Hội Chúng Lạy Chúa Cứu Thê, hiện vinh thay Danh Chúa. 


Đọc Phúc Âm xong, người đọc nói 

Đó là Phúc Âm của Chúa. 
Hội Chúng Lạy Chúa Cứu Thê, chúng con chúc tụng Ngài. 
Giảng Huấn 


Giới thiệu và Thẩm Vấn Ứng Viên 


Giảm Mục nói 
Anh chị em hãy giới thiệu các ứng viên. 


Người đỡ đâu nói Tôi xin giới thiệu (T., T.) để xin chịu phép Thêm Sức. 
hoặc Tôi xin giới thiệu (T., T.) để xin được tiếp nhận vào Hội 
Thánh. 

hoặc Tôi xin giới thiệu (T., T.) xin tái xác nhận lời hứa 


Thánh Tây. 


Giám Mục hỏi các Ứng Viên 
(Quư vị) có quyết tâm từ bỏ điều ác chăng? 
Ứng Viên Con quyết tâm. 


Giảm Mục : 
(Quư vị) có hứa luôn luôn trung thành theo Chúa Cứu Thê G1ê-su chăng? 


Ứng Viên 
Con xin hứa, và nhờ ơn Chúa, con luôn theo Ngài là Cứu Chúa và là Chủ của con. 


Sau khi tất cả các ứng viên được giới thiệu, Chủ Lễ nói với Hội Chúng 

Quí vị đã chứng kiến những lời thệ ước hôm nay có hứa sẽ hết sức giúp đỡ những 
người nây trong đời sông theo Chúa chăng? 

Hội Chúng Chúng tôi xin hứa. 


Chủ Lễ 
Chúng ta hăy đồng Jng với những người đang dâng rhnh cho Chúa Cứu Thế tại 
đây, cùng nhau nhắc lại giao ước Thánh Tây của chúng ta. 


Chủ Lễ Anh chị em có tin Đức Chúa Trời là Cha không? 

Hội Chúng Tôi tin Đức Chúa Trời là Cha Toản Năng, là Đâng dựng nên trời 
đât. 

Chủ Lễ Anh chị em có tin Chúa Cứu Thế Giê-su, là Con Đức Chúa Trời 
không? 

Hội Chúng Tôi tin Chúa Cứu Thế Giê-su là Con một của Đức Chúa Trời và 
là Chúa chúng ta; 


Ngài được thai dựng bởi Thánh Linh, sanh bởi Trình Nữ Ma-RI, 

chịu đau khổ do Bôn-Xơ Phi Lát, chịu đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và 
chôn. 

Ngài xuống âm phủ. 

Đến ngày thứ ba, Ngài từ cơi chết sống lại. Ngài thăng thiên, 

ngự bên hữu Đức Chúa Cha. 

Ngài sẽ trở lại để xét đoán người sống và người chết. 


Chủ Lễ Anh chị em có tin Đức Chúa Thánh Linh chăng? 


Hội Chúng ` Tôi tin Đức Chúa Thánh Linh 
Tôi tin Hội Thánh phổ thông, 

sự hiệp thông của các thánh, 

sự tha tỘI, 

Sự sống lại của thân thể, 

và sự sống đời đời. 


Chủ Lễ Anh chị em có chuyên tâm trong sự dạy dỗ của các sứ đồ, trong 
mối dây thân hữu, trong sự bẻ bánh, và trong sự cầu nguyện chăng? 
Hội Chúng Con xin hứa, xin Chúa giúp con. 


Chủ Lê Anh chị em có hêt sức chông cự điêu ác, và khi lỡ sa vào tội lối, 
anh chị em có ăn năn quay vê cùng Chúa chăng? 


Hội Chúng Con xin hứa, xin Chúa giúp con. 

Chủ Lễ Anh chị em có dùng lời nói và gương sáng để rao truyền Phúc Âm 
của Thiên Chúa trong Chúa Cứu Thê chăng? 

Hội Chúng Con xin hứa, xin Chúa giúp con. 

Chủ Lễ Anh chị em có fm kiếm và phục vụ Chúa Cứu Thế trong mọi 


người, yêu người lân cận như yêu rình chăng? 
Hội Chúng Con xin hứa, xin Chúa giúp con. 


Chủ Lễ Anh chị em có gắng sức fm công lư và ha Ônh, và tôn trọng nhân 
phâm của mọi người chăng? 


Hội Chúng Con xin hứa, xin Chúa giúp con. 

Cầu Nguyện cho Các Ứng Viên 

Tiếp theo, Chủ Lễ nói cùng Hội Chúng 

Chúng ta hăy câu nguyện cho (những) người tái xác nhận dâng ranh cho Chúa Cứu 


Thế hôm nay. 


Một người được chỉ định hướng dẫn Hội Chúng câu nguyện 


Người Hướng Dân Lạy Chúa, xIn cứu (họ) khỏi con đường tội lỗi và sự 
chết. 


Hội Chúng Lạy Chúa, xin nhậm lời chúng con. 

Người Hướng Dẫn Nguyện Ịng (họ) hướng về ân sủng và chân lư Chúa. 
Hội Chúng ' Lạy Chúa, xin nhậm lời chúng con. 

Người Hướng Dân Nguyện (họ)ï được đây dây Thánh Linh là Thân ban sự 
sông. 

Hội Chúng Lạy Chúa, xin nhậm lời chúng con. 

Người Hướng Dẫn Xin Chúa giữ (họ) trong đức tin và sự hiệp thông của 
Hội Thánh Chúa. 

Hội Chúng Lạy Chúa, xin nhậm lời chúng con. 

Người Hướng Dẫn Nguyện Chúa dạy (họ) yêu mến người khác bởi quyền 
năng Chúa Thánh Linh. 

Hội Chúng Lạy Chúa, xin nhậm lời chúng con. 

Người Hướng Dẫn Xin sai (họ) vào đời, làm chứng nhân cho fnh yêu của 
Chúa. 

Hội Chúng Lạy Chúa, xin nhậm lời chúng con 

Người Hướng Dân Xin đưa (họ) đến sự bnh an trọn vẹn và vinh quang tràn 
đây của Chúa. 

Hội Chúng Lạy Chúa, xin nhậm lời chúng con. 

Chủ Lễ 


Lạy Chúa, nguyện những người được thánh tây vào sự chết của Chúa Cứu Thế 
G1ê-su là Con Ngài, được sông trong năng quyên phục sinh và mong đợi sự trở lại 
đầy vinh hiển của Người; là Đắng đang sông và cai trị đời đời vô cùng. Amen. 


Yên lặng 
Sau đó Giám Mục cẩu nguyện 
Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, chúng con tạ ơn Ngài ý bởi sự chết và sự sông lại 


của Chúa Cứu Thế Giê- -su Con Ngài, Chúa đã đắc thắng tội lỗi và đưa chúng con 
đến cùng Chúa, và bởi ấn chứng Thánh Linh, Ngài đă đem chúng con vào sự phục 


vụ Chúa. Xin Chúa làm mới lại lời giao ước Chúa lập trong phép Thánh Tây cho 
các đầy tớ Chúa tại đây. Xin sai họ đi ra trong quyền năng Chúa Thánh Linh để 
làm trọn điều Chúa giao cho họ; nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-su Con Ngài, là 
Đắng cùng Ngài và Chúa Thánh Linh là một Thiên Chúa hăng hữu đồng trị đời đời 
vô cùng. Amen. 


Giảm mục đặt tay trên môi ng viên và cấu nguyện 


Xác Tín 

Lạy Chúa, xin thêm sức cho đầy tớ Chúa là T. bởi quyên năng Đức Chúa Thánh 
Linh; ban sức mạnh cho (ông) để hầu việc Chúa; và giữ vững (ông) suốt đời. 
Amen. 


Tiếp Nhận 

T., chúng tôi công nhận (ông) là một người con của Chúa trong Hội Thánh phố 
thông và tông truyền; chúng tôi tiếp nhận (ông) làm thành viên của cộng đoàn 
này. Nguyện Thiên Chúa là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh 
Linh ban phước, én giữ và bảo vệ (ông). Amen. 


Tái Xác Tín : 
T., nguyện Đức Thánh Linh là Đâng đã khởi sự làm việc lành trong (ông) hướng 
dân và nâng đỡ (ông) đê phục vụ Chúa Cứu Thê và nước Ngài. Amen. 


Sau đó, Giám Mục nói 

Lạy Đức Chúa Trời Toản Năng Đời Đời, nguyện bàn tay Thiên Phụ từ ái hằng ở 
trên những đầy tớ Chúa hiện diện tại đây; nguyện Thánh Linh Chúa luôn ở cùng 
họ; và nguyện Chúa dẫn dắt họ trong sự hiểu biết và vâng phục Lời Ngài, để họ 
được phụng sự Chúa trong đời nây, và được ở cùng Chúa trong đời sau; nhân danh 
Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng con. Amen. 


Tiếp theo là phần Chúc Bnh An. 
Giảm Mục Nguyện sự bnh an của Chúa luôn ở cùng anh chị em. 
Hội Chúng Và ở cùng Hội Thánh Người. 


Lễ tiếp tục với Lời Câu Nguyện của Hội Chúng hoặc phân Dâng Hiển trước Tiệc 
Thánh do Giám Mục chủ tọa. 


Nếu không có Tiệc Thánh, lễ tiếp tục với Bài Câu Nguyện của Chúa và những tiết 
mục thờ kính khác theo sự hướng dán của Giám Mục. 


Giám Mục có thế Irong dịp nây cung hiến dâu thánh đề dùng trong Phép Thanh 
Tẩy, với câu cầu nguyện ở trang ___ 


Eucharist 
Thánh Lễ Chúc Tạ, Nghi Thức HI 
Lời Đức Chúa Trời 
Lễ mở đâu bằng một thánh ca hay một thánh vịnh 
Hội Chúng đứng, Chủ Lễ nói 

Chúc tụng Thiên Chúa Ba Ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa 
Con và Đức 

Chúa Thánh Linh. 

Hội Chúng Chúc tụng nước Ngài, từ nay cho đến đời đời. Amen. 
Từ lễ Phục Sinh tới lễ Ngũ Tuần, lễ bắt đầu như sau 


Chủ Lễ Alleluia. Chúa Cứu Thế đã sống lại. 
Hội Chúng Chúa đã sông lại thật rôi. Allelula. 


Vào mùa Thống Hi, hay trong những nghỉ thức xám hồi 


Chủ Lễ Chúc tụng Chúa là Đắng tha hết mọi tội lỗi chúng ta. 
Hội Chúng Lòng thương xót của Ngài còn đên đời đời. 
Chủ Lễ 


Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đẳng biết rõ mọi lòng, mọi ước muốn, mọi sự bí 
ân: Xin thanh tây chúng con bởi quyền năng Thánh Linh, để chúng con được vẹn 
tình yêu Chúa, và xứng đáng ca ngợi Thánh Danh Ngài; nhân danh Chúa Cứu Thế 
là Chúa chúng con. Amen. 


Lễ tiếp tục với bài hát sau đây, hoặc một bản thánh ca khen ngợi khác. Hội chúng 
đựng. 


Vịnh danh Thiên Chúa trên nơi chí cao, 


bình an cho dân Ngài trên đất. 


Lạy Thiên Chúa là Vua thiên đàng, 

là Đức Chúa Toàn Năng và là Cha, 
chúng con tôn thờ Chúa, cảm tạ Chúa, 
chúng con ca ngợi Chúa vì vinh quang Chúa. 


Lạy Chúa Cứu Thế Giê-su, Con duy nhất của Đức Chúa Cha, 
là Chúa Trời, Chiên Con của Thiên Chúa, 
Ngài xóa tội trần gian: 
xin thương xót chúng con. chúng con; 
Ngài ngự bên hữu Chúa Cha: 
xin nhậm lời cầu nguyện của chúng con. 


Lạy Chúa Cứu Thế Giê-su, 
vì chỉ có Chúa là Đắng Thánh, 
chỉ mình Ngài là Chúa, 
chỉ mình Ngài là Đắng Chí Tôn, 
cùng với Chúa Thánh Linh, 
trong vinh quang của Thiên Chúa là Cha. Amen. 


Tùy theo mùa hay buổi lễ, dùng câu sau đây thế cho bài hát trên 
Lạy Chúa, xin thương xót chúng con 
Lạy Chúa Cứu Thê, xin thương xót chúng con. 
Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. 
Hay câu sau đáy 
Lạy Thiên Chúa Thánh Khiết, 
Lạy Đâng Thánh Khiệt Toàn Năng, 
Lạy Đầng Thánh Khiêt Hăng Sông, 
Xin thương xót chúng con. chúng con. 
Lời Cầu Nguyện theo Ngày 
Chủ Lễ nói cùng hội chúng 
Chúa ở cùng anh chị em. 
Hội chúng Và ở cùng Hội Thánh Người. 
Chủ Lê Chúng ta hãy câu nguyện. 


Chủ Lễ đọc lời Câu Nguyện 
Hội Chúng Amen. 
Lời Thánh Kinh 


Hội chúng ngồi. Một hoặc hai đoạn được đọc, theo như ấn định. 
Khởi sự, người đọc nói 


Lời Chúa trích trong sách 


Có thê nói thêm đoạn và câu. 
Đọc xong, người đọc nói 


Đó là Lời Chúa. 
Hội Chúng Tạ ơn Chúa. 


hoặc người đọc có thể nói — Đoạn Kinh Thánh đến đây là hết. 

Yên lặng. 

Sau mỗi đoạn Kinh Thánh, có thể đọc Thánh Vịnh hoặc hát thánh ca. 

Sau đó, tất cả đứng, Phó Tế hoặc Trưởng Tế đọc Phúc Âm, khởi đâu nói câu 
Phúc Âm của Chúa Cứu Thế Giê-su 


theo Thánh — 
Hội Chúng Lạy Chúa Cứu Thê, hiện vĩnh thay Danh Chúa. 


Đọc Phúc Âm xong, người đọc nói 
Đó là Phúc Âm của Chúa. 
Hội Chúng Lạy Chúa Cứu Thê, chúng con chúc tụng Ngài. 
Giảng Huấn 
Vào ngày Chúa Nhật hoặc các Lễ Trọng, đọc bài sau đây, tất cả đứng 


Tín Điều Ni-Xê 


Chúng tôi tin một Chúa Trời, 


là Cha Toàn Năng, 
là Đẳng tạo thành trời đất, 
cùng tât cả mọi vật hữu hình và vô hình. 


Chúng tôi tin một Chúa là Chúa Cứu Thế Giê-su, 


Con duy nhât của Đức Chúa Trời, 

Ngài có từ trước muôn đời cùng với Chúa Cha, 
Thiên Chúa từ Thiên Chúa, Ánh Sáng từ Ánh Sáng, 
Ngài chính thật là Thiên Chúa, 

Tự hữu chứ không phải tạo thành, 

cùng một bản thê với Đức Chúa Cha. 

Bởi Ngài mọi vật được dựng nên. 


Vì chúng ta, và đề cứu rồi chúng ta Ngài từ trời giáng thế: 


Bởi quyên năng Chúa Thánh Linh 
Ngài nhập thê qua Trinh Nữ Ma-RlI và trở thành người. 


Vì chúng ta, Ngài chịu đóng định trên thập tự giá 


dưới tay Bon-ti Phi Lát; 
Ngài chịu chết và an táng. 
Đên ngày thứ ba Ngài sông lại 
theo lời Kinh Thánh; 
Ngài thăng thiên, 
ngự bên hữu Đức Chúa Cha. 
Ngài sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. 
Vương quốc Ngài sẽ không bao giờ cùng tận. 


Chúng tôi tin Chúa Thánh Linh là Đắng ban sự sống, 


Con. 


Ngài phát khởi từ Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. 
Ngài cũng được phụng thờ và tôn vinh như Đức Chúa Cha và Đức Chúa 


Ngài đã phán qua các đẳng tiên tri. 
Chúng tôi tin một hội thánh phổ thông tông truyền. 
Chúng tôi nhìn nhận một Phép Thanh Tây để tha tội. 
Chúng tôi trông đợi sự sông lại của kẻ chết, 

và sự sông đời sau. Amen. 


Lời Cầu Nguyện của Hội Chúng 


Người hướng dân và hội chúng câu nguyện đối đáp 


Lạy Đức Chúa Trời, trong an tịnh chúng con cầu nguyện cùng Chúa. 

Yên lặng 

Cho tất cả mọi người trong đời sống và công việc của họ; 

Cho gia đình, bạn hữu và láng giêng của chúng con, và cho những người đơn 
chiếc. 


Cho cộng đồng và quốc gia này, và cho cả thế giới; 
Cho tát cả những ai hoạt động cho công lÿ, tự do, và hòa bình. 


Cho cách xử dụng phải lẽ và chính đáng mọi vật Chúa tạo nên; 
Cho những nạn nhán của nghèo đói, sợ hãi, bát công, và áp bức. 


Cho tất cả những ai gặp nguy hiểm, đau buôn, hay bất cứ khó khăn nào; 
Cho những ai săn sóc người đau ôm, cô đơn, hay nghèo túng. 


Cho sự hòa thuận và hợp nhất của Hội Thánh Chúa 
Cho những người rao giảng Phúc Am, và cho ai tìm kiếm Chán Lÿ. 


Cho [ Đức Tổng Giám Mục , Giám Mục _ và cho] tất cả các giám mục 
cùng những vị khác trong hàng ; giáo phẩm. 

Cho tất cả những ai đang hầu việc Chúa trong Hội Thánh Ngài. 

Cho những nhu cầu và vấn đề đặc biệt của hội thánh nầy. 

Yên lặng 


Hội chúng có thê thêm lời câu nguyện của mình. 


Lạy Chúa, xin nhậm lời chúng con; 
Vì lòng thương xót của Ngài rất lớn. 


Chúng con tạ ơn Chúa về mọi ơn phước Chúa ban trong đời sống này. 
Yên lặng 
Hội chúng có thể thêm lời tạ ơn của mình 


Lạy Chúa là Vua chúng con, chúng con suy tôn Ngài; 
Và ca tụng Ngài mãi mãi không thôi. 


Chúng con cầu xin cho những người đã khuất, nguyện họ hưởng được nước Chúa 
đời đời. 


Yên lặng 


Hội chúng có thể thêm lời cầu xin. 

Lạy Chúa, nguyện lòng yêu thương nhân từ Chúa ở trên họ; 
là những kẻ hết lòng tín cậy Ngài. 

Phó tế hoặc Chủ Lễ nói 

Chúng ta hãy xưng tội đã phạm cùng Chúa và người lân cận. 
Yên lặng 

Tất cả cùng đọc 


Lạy Cha rất khoan nhân, xin thương xót chúng con. chúng con; 

nhờ lòng nhân từ Chúa, xin tha thứ các tội lỗi chúng con, những tội lỗi chúng con ý 
thức hoặc không ý thức, 

những việc đã làm hay không làm trọn; 

nguyện xin Chúa Thánh Linh giúp đỡ để chúng con có thể sống một đời sống mới, 
phụng sự Chúa và làm sáng danh Ngài; 

nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-su là Chúa chúng con. Amen. 


Giám Mục hoặc Trưởng TẾ đứng lên công bố 

Nguyện Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha hết tội lỗi cho anh chị em nhờ Chúa 
Cứu Thê Giê-su. Xin Ngài thêm sức cho anh chị em trong mọi việc lành, và bởi 
quyên năng Chúa Thánh Linh gìn giữ anh chị em trong sự sông đời đời. Amen. 
Chúc Bình An 

Tất cả đứng. 

Chủ Lễ nói cùng Hội Chúng 


Nguyện sự bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. 
Hội Chúng Và ở cùng Hội Thánh Người. 


Mọi người chúc bình an cho nhau trong Danh Chúa. 
Tiệc Thánh 


Chủ Lễ có thể bắt đầu nghỉ thức Dâng Hiễn bằng một trong những câu Kinh 
Thánh ở trang _, hoặc những câu Kinh Thánh khác hiệp lê. 


Trong lúc Dáng Hiến, có thể hát một thánh ca hoặc thánh vịnh. 

Đại diện Hội Chúng đem của lễ gồm bánh, rượu, tiên bạc hoặc các của lễ khác để 
trao cho phó tế hoặc Chủ Lễ. Hội Chúng đứng trong khi của lễ được đặt lên Bàn 
Thờ. 

Bài Cầu Nguyện Chúc Tạ 


Có thể dùng Mẫu B hoặc Mẫu C. 


Mẫu A 


Hội chúng đứng. Chủ Lê, giảm mục hoặc trưởng tê, đổi diện với Hội Chúng, 
ngám hoặc nói 


Chúa ở cùng anh chị em. 


Hội Chúng Và ở cùng Hội Thánh Người. 

Chủ Lễ Hãy nâng tâm hồn lên. 

Hội Chúng Chúng con đang hướng về Chúa. 

Chủ Lễ Hãy cảm tạ Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Hội Chúng Thật là chính đáng để cảm tạ và ngợi khen Ngài. 


Hướng về bàn thờ, Chủ Lễ tiếp tục 


Thật là chính đáng, tốt đẹp, và vui thỏa trong mọi nơi mọi lúc để chúng con cảm tạ 
Chúa, lạy Chúa là Cha Toàn Năng, là Đâng tạo dựng trời đât, 


Tại đây một lời dẫn nhập hiệp lễ được đọc trong ngày Chúa Nhật hoặc trong các lễ 
ân định 


Vậy nên cùng với các Thiên Linh, Tổng Lãnh Thiên Linh và toàn thể chư thánh 
trên trời, là những kẻ mãi mãi chúc tụng Chúa, chúng con đông thanh tung hô vinh 
danh Chúa răng: 


Chủ Lễ và Hội Chúng đọc hoặc hát 


Thánh, thánh, chí thánh! Đức Chúa Trời đầy quyền uy năng lực, 
Đất trời đầy dẫy vinh quang Ngài. 

Hô Sa Na trên nơi chí cao. 
Chúc tụng đắng nhân danh Chúa mà đến. 

Hô Sa Na trên nơi chí cao. 


Hội chúng đứng hoặc qu} 
Chủ LỄ tiếp tục 


Lạy Cha thánh khiết và nhân từ: Bởi tình yêu vô hạn, Chúa đã tạo dựng chúng con 
cho Ngài; khi chúng con sa vào tội lỗi, tùng phục điều ác và sự chết, Chúa đã xót 
thương, sai Chúa Cứu Thế Giê-su, Con duy nhất hằng hữu của Ngài, mang lấy thân 
xác loài người chúng con, để sống và chết như một người, và để phục hòa chúng 
con với Ngài là Thiên Chúa và là Cha của muôn vật. 


Người đã tự hiến mình, giang tay trên thập tự giá; vâng theo ý Chúa, Người là một 
của dâng trọn vẹn cho cả thê gian. 


Chủ Lễ cầm hoặc đặt tay trên bánh khi đọc đoạn sau đây về bánh; và cầm hoặc 
đặt tay trên chén và trên tất cả các bình rượu được dâng hiên khi đọc đên phân nói 
về chén. 


Trong đêm Người bị phó nộp cho đau khổ và sự chết, Chúa Cứu Thế Giê-su cầm 
lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đồ, và phán rằng: "Các con hãy nhận và ăn. 
Nây là Thân Thê Ta, vì các con mà phải hy sinh. Hãy làm điêu nây đê nhớ đên 
Ta." 

Sau bữa ăn tối, Người cầm lây chén rượu, tạ ơn, trao cho các môn đồ và phán 
rằng: "Các con hãy cùng uông: này là Huyết của Ta, Huyết của Giao Ước Mới bị 
đỗ ra, để các con và nhiều người được tha tội. Hễ khi nào các con uống, hãy làm 
điều nầy để tưởng nhớ đến ta." 


Vì vậy chúng con tuyên xưng mâu nhiệm đức tin: 
Chủ Lễ và Hội Chúng đông thanh 


Chúa Cứu Thế đã chết. 
Chúa Cứu Thê đã sông lại. 


Chúa Cứu Thế sẽ trở lại. 


Chủ LỄ tiếp tục 

Lạy Cha, chúng con hân hoan kỷ niệm sự cứu rỗi, xin dâng lên Ngài lời ngợi khen 
và cảm tạ. Để tưởng nhớ sự chết, sự sống lại và thăng thiên của Người, chúng con 
dâng lên Cha những hiến vật này. 


Nguyện Cha thánh hóa bánh và chén này bởi Thánh Linh, để làm Thân và Huyết 
của Con Ngài cho dân Chúa, và là thức ăn và của uống thánh cho đời sống mới 
vĩnh cửu trong Người. Xin thánh hóa cả chúng con nữa, để chúng con trung tín 
nhận lãnh Bí Tích thánh nây, hầu trung kiên phụng sự Chúa trong hiệp nhất và hòa 
thuận; và đến ngày cuối cùng xin đem chúng con cùng tất cả các thánh vào niềm 
vui thỏa trong nước Chúa đời đời. 


Chúng con khẩn nguyện mọi điều nầy nhờ Con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-su. 
Chính nhờ Người, với Người, và trong Người mà mọi chúc tụng và vinh quang đều 
qui về Chúa là Cha Toản Năng, củng với Chúa Thánh Linh cho đến đời đời vô 
cùng. AMEN. 


Vâng theo lời Chúa Cứu Thế truyền dạy, chúng con dạn dĩ nguyện rằng, 
Hội Chúng cùng Chủ Lễ 


Lạy Cha chúng con ở trên trời, 
Danh Cha được tôn thánh, 
nước Cha trị đến, 
ý Cha thể hiện 
dưới đất cũng như trên trời. 
Xin cho chúng con hôm nay 
lương thực hàng ngày. 
Xin tha tội cho chúng con, 
như chúng con cũng kẻ có lỗi 
với chúng con. 
Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ 
song cứu chúng con khỏi điều ác. 
Vì vương quốc, quyền uy và vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời 
vô cùng. Amen. 


Bẻ Bánh 


Chủ Lễ bẻ bánh đã được thánh hiến. 


Yên lặng. 
Sau đó có thể ngám hoặc đọc 


[Alleluia.] Chúa Cứu Thế Sinh Tế Vượt Qua đã hy sinh cho chúng ta. 
Vì vậy chúng ta hãy giữ thánh lê nây. [Alleluia. | 


Vào Mùa Thống Hỏi không nói “Alleluia." Cũng có thể không nói chữ nây trong 
các lê khác, nêu không nhằm vào Mùa Phục Sinh. ' 
Thay vì câu trên, hoặc thêm vào câu trên, có thê hát một bài thánh ca hiệp lê. 
Đối diện hội chúng, Chủ Lễ nói Lời Mời sau đây 

Đây là quà tặng của Thiên Chúa cho con dân Chúa. 

Và có thể nói thêm 


Hãy nhận mà nhớ rằng Chúa Cứu Thế đã chết vì anh chị em, và nuôi dưỡng mình 
băng chính Ngài bởi đức tin và lòng biết ơn. 


Chủ Lễ và phụ lễ nhận bánh và rượu thánh, sau đó ban phát cho hội chúng. 
Bánh và Chén thánh được ban phát với lời sau đây 

Thân Thể (Huyết) của Chúa Cứu Thế Giê-su giữ anh trong sự sống đời đời. 
Hoặc với lời sau đây 


Thân Thể của Chúa Cứu Thế, bánh thiên thượng. [Amen]. 
Huyệt báu Chúa Cứu Thê, chén cứu rôi. [Amen.] 


Trong khi Tiệc Thánh được ban phát, hội chúng có thể hát thánh ca hay thánh 
vịnh. 


Khi thiếu bánh hoặc rượu, Chủ Lễ có thể thánh hiến thêm với lời cầu nguyện sau 
đáy 


Lạy Cha thiên thượng xin nhậm lời chúng con. Xin Chúa chúc phước và thánh hóa 
bánh (rượu) nây bởi Lời và Thánh Linh Ngài, để làm thành Bí Tích Thân Thể 
(Huyết) quý báu của Con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng con, vì Người 
đã cầm bánh (chén) mà phán rằng, "Nầy là Thân Thể (Huyết) của Ta." Amen. 


Kết lễ, Chủ lễ nói 
Chúng ta hãy cầu nguyện. 
Chủ Lễ và Hội chúng 


Lạy Thiên Chúa là Cha thiên thượng đời đời, 

Ngài đã gia ơn chấp nhận chúng con làm chi thê sống động của Con Ngài là Chúa 
Cứu Thế Giê-su Cứu Chúa chúng con, 

và Ngài đã nuôi dưỡng chúng con bằng thức ăn thiêng liêng 

trong Bí Tích của Thân và Huyết Người. 

Xin sai chúng con vào thế gian trong bình an, 

xin ban cho chúng con sức mạnh và can đảm, 

để vui lòng nhất tâm yêu mến phụng sự Chúa; 

nhân danh Chúa Cứu Thế là Chúa chúng con. Amen. 


hoặc lời sau đáy 


Lạy Thiên Chúa toàn năng đời đời, 

chúng con tạ ơn Chúa vì Ngài đã nuôi chúng con bằng thức ăn thiêng liêng là Thân 
Thể và Huyết rất quý báu của Con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-su, Cứu Chúa của 
chúng con, và trong sự mầu nhiệm này Ngài bảo đảm cho chúng con rằng 
chúng con thuộc về Thân Thể của Người, 

và là kẻ kế tự Nước Chúa đời đời. 

Vậy xin Cha sai phái chúng con 

để làm công việc Ngài giao phó, 

để yêu mến và phụng sự Ngài 

như là những chứng nhân trung tín 

của Chúa Cứu Thế là Chúa chúng con, 

là Đắng cùng Ngài và Chúa Thánh Linh, 

được vinh hiển và tôn quý, hiện nay và cho đến đời đời. Amen. 


Giám Mục hoặc Trưởng Tế có thể chúc phước cho Hội Chúng. 

Phó Tế hoặc Chủ Lễ chấm dứt buổi lễ với lời sau đây 
Chúng ta hãy cùng đi ra trong Danh Chúa Cứu Thê. 

Hội chúng Tạ ơn Chúa. 


hoặc 


Phó Tế Hãy ra đi trong bình an, để yêu mến và phục vụ Chúa. 


Hội chúng Tạ ơn Chúa. 


hoặc 

Phó TẾ Chúng ta hãy tiền bước vào thế gian, 
Hoan hỉ trong quyên năng Chúa Thánh Linh. 

Hội Chúng Tạ ơn Chúa. 

hoặc 

Phó Tế Chúng ta hãy chúc tụng Thiên Chúa. 

Hội Chúng Tạ ơn Chúa. 


Từ Lễ Vọng Phục Sinh tới Ngày Ngũ Tuân, có thể thêm câu "Alleluia, Alleluia" vào 
những câu giải tán. 


Hội Chúng đáp lại Tạ ơn Chúa. Alleluia, Alleluia. 


Câu Dẫn Nhập Hiệp Lễ 


Dùng Cho Ngày Chúa Nhật 

Chỉ dùng cho Ngày Chúa Nhật, không dùng cho những ngày khác trong tuần. 

1. Đức Chúa Cha 

Vì Chúa là nguồn ánh sáng và nguồn sự sống. Ngài đã tạo nên chúng con theo 
hình ảnh của Ngài, và đã gọi chúng con đên đời sông mới trong Chúa Cứu Thê 
G1ê-su là Chúa chúng con. 

hoặc lời sau đáy 

2. Đức Chúa Con 

Qua Chúa Cứu Thế Giê-su là chúng con, Đắng trong ngày đầu của tuần lễ đã chiến 


thắng sự chết và âm phủ, và bởi sự sống lại vinh hiển, Người đã mở cho chúng con 
con đường dẫn đến sự sống đời đời. 


hoặc câu sau đây 
$3. Đức Chúa Thánh Linh 


Bởi nước và Thánh Linh, Ngài đã khiến chúng con nên một dân mới trong Chúa 
Cứu Thê Giê-su là Chúa chúng con, đê khiên cả thê gian trông thầy vĩnh quang 
Ngài. 


Dùng Cho Các Mùa 


Đề dùng trong những ngày Chúa Nhật và các ngày trong tuần, ngoại trừ các ngày 
lê đặc biệt 


Trông Đợi 


Vì Chúa đã sai Con yêu dấu của Ngài cứu chuộc chúng con khỏi tội lỗi và sự chết, 

và khiến chúng con được thừa hưởng sự sông đời đời qua Người, để chúng con. 
không bị hồ thẹn và lo sợ, mà mừng rỡ vô cùng khi Người trở lại trong oai quyền 
đắc thắng để phán xét thế gian. 


Nhập Thể 


Vì Chúa đã sai Chúa Cứu Thế Giê-su là Con duy nhất của Ngài, giáng sinh cho 
chúng con. Bởi năng quyền Thánh Linh, Người đã nhập thể, mặc lấy thân xác loài 
người qua Trinh Nữ Ma Ri, để chúng con được giải thoát khỏi tội lỗi, và ban cho 
chúng con quyền phép trở nên con cái Ngài. 


Hiển Linh 


Vì trong huyền nhiệm về Ngôi Lời trở nên xác thịt, Chúa đã khiến ánh sáng mới 
chiêu soi trong tâm hôn chúng con, đê chúng con cũngáy được vĩnh quang chói lòa 
trên mặt Chúa Cứu Thê Giê-su Con của Ngài là Chúa chúng con. 


Thống Hỏi 


Qua Chúa Cứu Thế Giê-su là Chúa chúng con. Người đã chịu thử thách trong mọi 
sự như chúng con, nhưng không hề phạm tội. Bởi ơn Người chúng con có thê 
thắng hơn mọi điều ác, để không còn sống cho chính mình, mà sống cho Đắng đã 
vì chúng con chịu chết và phục sinh. 


hoặc 


Ngài đã dạy con dân trung tín của Ngài phải thanh tây lòng mình, để hân hoan 
mừng Lễ Vượt Qua; nhờ lòng sốt sẵng cầu nguyện và làm lành, và được đối mới 
bởi Lời Chúa và các Bí Tích, họ được tràn đầy ân sủng mà Chúa đã sắm sẵn cho 
những ai yêu mến Ngài. 


Tuân Thánh 


Qua Chúa Cứu Thế Giê-su là Chúa chúng con. Vì tội lỗi chúng con, Người đã 
chịu treo mình trên thập giá, để đưa toàn thế giới đến với Người. Bởi sự đau khổ 
và sự chết Người chịu, Người đã trở nên nguôn cứu rỗi đời đời cho tất cả những ai 
hết lòng tin cậy nơi Người. 


Phục Sinh 


Nhưng trên hết chúng con ngợi khen Ngài vì sự phục sinh đầy vinh quang của Con 
Ngài là Giêsu Cứu Thế Giê-su; vì Người chính là Chiên Con của LỄ Vượt Qua, là 
Đâng đã hy sinh cho chúng con, và đã cât đi tội lôi của thê gian. Bởi sự chết, 
Người đã hủy diệt sự chết, và bởi sự sống lại, Người ban cho chúng con sự sống 
đời đời. 


Thăng Thiên 


Qua Con yêu dấu của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-su, là Đắng đã hiện ra cho các 
môn đồ sau khi đã sống lại đầy vinh hiển, và đã lên trời trong khi họ nhìn thấy, để 
sửa soạn cho chúng con một nơi ở, để hễ Người ở đâu thì chúng con cũng được ở 
đó, để cùng Người đồng trị trong vinh quang. 


Ngủ Tì uấn 


Qua Chúa Cứu Thế Giê-su là Chúa chúng con. Do lời hứa của Người, Đức Chúa 
Thánh Linh đã từ trời giáng lâm [hôm nay], chiếu rọi trên các môn đồ để dạy dỗ và 
dẫn dắt họ vào mọi lẽ thật, để những người thuộc nhiều ngôn ngữ khác nhau cùng 
xưng nhận một đức tin, và ban cho Hội Thánh Chúa quyền năng phục vụ trong 
chức tế lễ vua trời, để rao truyền phúc âm đến tất cả các nước. 


Dùng Cho Các Lễ Khác 


Chúa Nhát Ba Ngôi 


Vì Chúa cùng với Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh sống đời đời, là một 
Đức Chúa Trời, ba ngôi hiệp nhất trong một bản thể. Chúng con cùng chiêm 
ngưỡng vinh quang hiệp một đồng đăng của Ngài là Đức Chúa Cha, Đức Chúa 
Con và Đức Chúa Thánh Linh. 


Các Thánh 


Vì Chúa hội hiệp các thánh làm nhân chứng, vây phủ chúng con như những đám 
mây lớn trên trời, đê cô võ chúng con kiên trì trong cuộc đua thiêng liêng trước 
mặt, và đê chúng con được cùng nhận mão miện vinh hiên không phai tản. 


Một vị thành 

Bởi ân điển và mỹ đức kỳ diệu của Chúa đã được tỏ ra trong tất cả các thánh; họ 
đã được chọn đê dân truyên ân điên Chúa, làm đuôc soi sáng thê giới trong thê hệ 
của họ. 

hoặc 

Vì Chúa đã ban cho chúng con một gương sáng qua cuộc sống vâng phục của các 


thánh Ngài, và ban cho chúng con lời hứa sáng láng về niêm hy trong sự kêu gọi 
của chúng con. 


hoặc 

Vì Chúa đã được tôn cao vinh hiển trong hội các thánh. Mọi tạo vật ca ngợi Chúa, 
và các tôi tớ trung tín chúc tụng Chúa, xưng nhận Thánh Danh Con Duy Nhất của 
Ngài trước mọi nhà cầm quyên trên thế gian. 

Các Sứ Đồ và Lễ Thụ Phong 

Qua Đắng Chăn vĩ đại của bầy chiên Ngài, là Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng 
con. Sau khi sông lại, Người đã sai phái các sứ đô đê rao giảng Phúc Am và dạy 
dỗ muôn dân, và hứa ở cùng họ luôn luôn cho đên ngày tận thê. 


Cung Hiến Đên Thờ 


Qua Chúa Cứu Thế Giê-su là Thày Tế Lễ Thượng Phẩm của chúng con, trong 
Người chúng con được xây dựng như những viên đá sông của đên thánh, đê với 


lòng thánh khiết chúng con có thế dâng lên Ngài của lễ băng lời ngợi khen và cầu 
xin đẹp lòng Chúa. 


Lễ Thánh Tẩy 

Vì trong Chúa Cứu Thế Giê-su Chúa chúng con, Ngài đã nhận chúng con làm con 
cái Ngài, khiên chúng con cũngønh công dân nước trời, và ban cho chúng con Đức 
Chúa Thánh Linh đê dân chúng con vào mọi lẽ thật. 

Hôn Phối 

Vì trong tình yêu vợ chồng, Chúa đã ban hình ảnh Giê-ru-sa-lem thiên thượng, 
được trang sức như cô dâu cho chàng rê là Chúa Cứu Thê Giê-su, Chúa chúng con, 
là Đâng đã yêu GIê-ru-sa-lem, và xả thân đê làm mới lại muôn loài thọ tạo. 

Tang Lễ 

Qua Chúa Cứu Thế Giê-su là Chúa chúng con, là Đắng đã sống lại khải hoàn và an 
ủi chúng con bằng niềm hy vọng quý báu về đời sống vĩnh cửu. Lạy Chúa, đối với 
con dân Chúa, đời sống không hề chấm dứt song chí biến hóa. Khi thân xác chúng 
con phải chôn vùi trong sự chết, Ngài đã sắm sẵn cho chúng con một nơi ở đời đời 
trên thiên đàng. 


Mẫu B 


Hội chúng đứng. Chủ Lê, giảm mục hoặc trưởng tê, đôi diện với Hội Chúng, 
ngám hoặc nói 


Chúa ở cùng anh chị em. 


Hội Chúng Và ở cùng Hội Thánh Người. 

Chủ Lễ Hãy nâng tâm hồn lên. 

Hội Chúng Chúng con đang hướng về Chúa. 

Chủ Lễ Hãy cảm tạ Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 

Hội Chúng Thật là chính đáng để cảm tạ và ngợi khen Ngài. 


Hướng về bàn thờ, Chủ Lễ tiếp tục 


Thật là chính đáng, tốt đẹp, và vui thỏa trong mọi nơi mọi lúc để chúng con cảm tạ 
Chúa, lạy Chúa là Cha Toàn Năng, là Đâng tạo dựng trời đât, 


Tại đáy một lời dẫn nhập hiệp lễ được đọc trong ngày Chúa Nhật hoặc trong các 
lê án định 


Vậy nên cùng với các Thiên Linh, Tổng Lãnh Thiên Linh và toàn thể chư thánh 
trên trời, là những kẻ mãi mãi chúc tụng Chúa, chúng con đông thanh tung hô vĩnh 
danh Chúa răng: 


Chủ Lễ cùng hội chúng 


Thánh, thánh, chí thánh! Đức Chúa Trời đầy quyền uy năng lực, 
Đất trời đầy dẫy vinh quang Ngài. 

Hô Sa Na trên nơi chí cao. 
Chúc tụng đắng nhân danh Chúa mà đến. 

Hô Sa Na trên nơi chí cao. 


Hội Chúng đứng hoặc quỳ 
Chủ LỄ tiếp tục 


Lạy Đức Chúa Trời, chúng con tạ ơn Chúa vì lòng nhân từ và tình yêu mà Chúa đã 
bày tỏ cho chúng con trong công trình sáng tạo; trong sự kêu gọi Y-sơ-ra-ên làm 
tuyển dân của Chúa; trong Lời Chúa qua các vị tiên tri; và trên hết qua Chúa Giêsu 
Con Ngài, là Ngôi Lời đã trở nên xác thịt. Vì trong những ngày cuỗi cùng này 
Chúa đã sai Con Ngài nhập thể qua Trinh Nữ Ma-Ri, để làm Đắng Cứu Chuộc cho 
cả thế gian. Trong Người, Chúa đã giải thoát chúng con khỏi điều ác, và khiến 
chúng con được dạn đĩ đến trước mặt Ngài. Trong Người, Ngài đã mang chúng 
con từ lầm lạc đến chân lý, từ tội lỗi đến công chính, từ sự chết đến sự sông. 


Trong đêm trước khi Người chịu chết vì chúng con, Chúa Cứu Thế Giê-su cầm lẫy 
bánh, tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đô và phán răng: “Các con hãy nhận lây và ăn: 
Nây là Thân Thê ta, vì các con mà hy sinh. Hãy làm điêu nây đề tưởng nhớ ta." 


Sau bữa ăn tối Người cầm lấy chén rượu; tạ ơn xong, Người trao cho các môn đỗ 
và phán rằng: “Các con hãy cùng uông: Này là Huyết của ta trong Giao Ước Mới, 
bị đỗ ra để các con và nhiều người được tha tội. Hễ khi nảo các con uống, hãy làm 
điều nầy để tưởng nhớ ta." 

Vì vậy, lạy Cha, theo mệnh lệnh Người truyền, 


Chủ Lễ cùng Hội Chúng đồng thanh 


Chúng con tưởng nhớ sự chết của Người, 
Chúng con tuyên xưng sự sông lại của Người, 
Chúng con chờ đợi Người trở lại trong vinh quang: 


Chủ LỄ tiếp tục 


Lạy Chúa của muôn vật, chúng con kính dâng Ngài lời ngợi khen và tạ ơn làm của 
lễ; hiên lên Chúa bánh và rượu nây, là những vật đên từ công cuộc sáng tạo của 
Ngài. 


Nguyện Thiên Chúa nhân từ sai Chúa Thánh Linh đến trên những hiến vật này, để 
làm thành Bí Tích của Thân và Huyết Chúa trong Giao Ước Mới. Nguyện chúng 
con được hiệp một với Con Ngài trong sự hy sinh của Người, để qua Người chúng 
con được chấp nhận và được thánh hóa bởi Đức Chúa Thánh Linh. Đến thời Chúa 
định, xin đặt mọi sự dưới quyền cai quản của Chúa Cứu Thế, và đem chúng con về 
thiên đàng, để chúng con được cùng với [ „| các thánh và con dân Chúa 
hưởng cơ nghiệp đời đời; chúng con cầu nguyện nhân Danh Chúa Cứu Thế Giê-su 
là Chúa chúng con, Đẳng làm trái đầu mùa của công cuộc sáng tạo, là đầu của Hội 
Thánh, và là nguồn cội của sự cứu rỗi, 


Chính nhờ Người, với Người, và trong Người mà mọi chúc tụng và vinh quang đều 
qui vê Chúa là Cha Toàn Năng, cùng với Đức Chúa Thánh Linh cho đên đời đời vô 
cùng. AMEN. 


Vâng theo lời Chúa Cứu Thế là Cứu Chúa chúng con truyền dạy, chúng con dạn đĩ 
nguyện răng, 


Lễ tiếp tục với Bài Câu Nguyện Của Chúa ở trang 


Mẫu C 
Trong bài cầu nguyện nầy Hội Chúng đọc phần chữ xiên. 
Chủ Lễ, Giám Mục hay Trưởng Tế, đối diện với Hội Chúng, ngâm hoặc nói: 


Chúa ở cùng anh chị em. 
Và ở cùng Hội Thánh Người. 


Hãy nâng tâm hồn lên. Ộ 
Chúng con đang hướng về Chúa. 


Hãy cảm tạ Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 
Cảm tạ và khen ngợi Chúa thát là điêu chính đáng. 


Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, Chúa Tế của vũ trụ, Chúa đáng được tôn vinh và 
khen ngợi. 


Vinh quang thuộc về Chúa đời đời vô cùng. 


Do lịnh Chúa truyên muôn vật được dựng nên: không gian vô tận, dây ngân hà, 
mặt trời cùng vô sô hành tính, và quả đât mỏng manh là nơi ở của chúng con. 


Bởi ý muôn Chủa chúng được dựng nên và hiện hữu. 


Từ trong các chất liệu nguyên thủy Chúa tạo nên loài người, ban cho chúng con trí 
nhớ, óc suy nghĩ và tài khéo. Chúa khiên chúng con cai quản mọi loài thọ tạo. 
Nhưng chúng con đã bât trung, trở mặt nghịch cùng Chúa; và chúng con xâu xé lần 
nhau. 


Lạy Chúa, xin thương xót chúng con., vì chúng con là tội nhân trước mặt Ngài. 


Biết bao lần Chúa đã gọi chúng con trở lại. Qua các vị tiên tri và các nhà thông 
thái, Chúa đã bày tỏ Luật công chính của Ngài. Đến đúng kỳ hạn, Chúa đã sai Con 
duy nhất của Ngài, sanh bởi một người nữ, để làm trọn Luật Pháp Chúa, để mở lối 
tự do và bình an cho chúng con. 


Bởi huyết Người, chúng con được hòa thuận lại cùng Chúa. 
Bởi những vết thương của Người, chúng con được chữa lành. 


Vì vậy chúng con ca tụng Chúa, cùng với chư thánh trên trời, các tiên tri, các sứ 
đô, các thánh tử đạo, cùng mọi thê hệ, hướng vê Chúa trong hy vọng, mãi mãi khen 
ngợi sự vinh hiên của Chúa băng bản thánh ca nây: 


Chủ Lễ cùng Hội Chúng 


Thánh, thánh, chí thánh! 

Đức Chúa Trời đầy quyền uy năng lực, 
Đất trời đầy dẫy vinh quang Ngài. 

Hô Sa Na trên nơi chí cao. 
Chúc tụng đắng nhân danh Chúa mà đến. 

Hô Sa Na trên nơi chí cao. 


Chủ lễ tiếp tục 


Lạy Cha, nhờ được chuộc bởi Người, và được thành một dân mới bởi nước và 
Thánh Linh, chúng con kính dâng trước mặt Ngài những của lễ này. Nguyện Chúa 
thánh hóa bởi Thánh Linh, đề làm thành Thân và Huyết của Người. 


Trong đêm Người bị phản, Người lây bánh, tạ ơn, bẻ bánh ra và phân phát cho bạn 
mình, mà răng, "Các ngươi hãy nhận lấy và ăn, ¬ 

Này là Thân Thể Ta, vì các ngươi mà hy sinh. Hãy làm điều này để tưởng nhớ 
Ta." 


Sau bữa tối, Người cầm lẫy chén rượu, tạ ơn, và phán rằng: "Các ngươi hãy uông: 
Này là Huyết của Ta trong Giao Ước mới, bị đồ ra để các ngươi và nhiều người 
được tha tội. Hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều nầy để tưởng nhớ Ta." 


Nay nhớ đên công trình cứu chuộc của Người, và dâng lên Chúa sự cảm tạ làm của 
lễ, 


Chúng con tưởng nhớ sự chết và sự sống lại của Người, chúng con trông đợi ngày 
Người trở lại. 


Lạy Đức Chúa Trời là Cha chúng con; Đức Chúa Trời của Áp Ra Ham, I Sác, và 
Gia Cốp; là Thiên Chúa và là Cha của Chúa Cứu Thế Giê-su: Xin mở mắt chúng 
con để chúng con cũngáy tay Chúa đang hành động trên thế ĐIỚI. Nguyện chúng 

con không lâm tưởng răng chúng con đến Bàn Tiệc này chỉ để tìm sự an ủi mà 
không cân thêm sức; chỉ xin tha thứ mà không cần đổi mới. Nguyện ân sủng trong 
Tiệc Thánh này khiến thân hồn chúng con nên một trong Chúa Cứu Thế, để chúng 
con có thể xứng đáng phục vụ thế giới trong danh Người. 


Lạy Chúa Phục Sinh, xin cho chúng con nhìn thấy Chúa trong sự bẻ Bánh. 

Lạy Cha, nhân Danh Chúa Cứu Thế Giê-su là Thầøy Tế Lễ Tối Cao của chúng 
con, xin Ngài nhậm lời cầu khẩn và ca ngợi của chúng con cùng toàn thê Hội 
Thánh; vì Cha đáng được danh dự, vĩnh hiển và tôn thờ cùng với Đức Chúa Con và 
Đức Chúa Thánh Linh cho đên đời đời. Amen. 


Vâng Cứu Chúa Cứu Thế chúng con truyền dạy, chúng con dạn đĩ nguyện rằng: 


Lễ tiếp tục với Bài Cầu Nguyện Của Chúa, trang _ 


(Không dịch Prayer D) 


Burial 
Tang Lễ 


Nghi thức an táng bao hàm ý nghĩa Phục Sinh. Vì Đức Giêsu đã sống lại, chúng ta 
cũng sẽ được phục sinh. 


Vì vậy nghi thức có tính chất vui mừng, vì chúng ta tin chắc răng "bất kỳ sự chết, 
sự sống, các thiên thần, các bậc cầm quyên, những việc hiện tại, những việc tương 
lai, hoặc bất kỳ điều gì khác trong cõi thọ tạo có thể tách chúng ta ra khỏi tình 
thương của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta." 


Tuy nhiên ý nghĩa vui mừng nầy không làm cho sự than khóc của con người ra trái 
với niềm tin Kitôgiáo. Tình thương giữa chúng ta với nhau trong Đức Kitô khiến 
chúng ta vô cùng đau đớn khi sự chết phân rẽ chúng ta. Chính Đức Giêsu đã khóc 
trước mộ bạn mình. Vì thế, mặc dù chúng ta vui vì người thân đã về với Chúa, 
chúng ta cùng than khóc với những aI đang than khóc. 


Sách LỄ, trang 507 


Hội chúng đứng : : 
Chúa phán: ta là sự Sông lại và sự sông. 


Người nào tin Ta, dù chết, rôi cũng sẽ sông. 
Người đang sông mà phó thác chính mình cho ta bởi đức tin, 
sẽ chăng chêt mãi mãi. 


Còn tôi, tôi biết Đắng Cứu Chuộc tôi vẫn sống. 
Đến ngày cuối cùng, Người sẽ đặt chân trên đất. 
Khi tôi thức dậy, Người sẽ nhắc tôi lên; 
và trong xác thịt tôi, tôi sẽ thấy Chúa. 
Chính tôi sẽ thấy, và mắt tôi chiêm ngưỡng Người, 
là bạn tôi, chứ không phải kẻ lạ. 


For none ofus has life In himsel]f, 

and none becomes his own master when he dies. 
For 1ƒ we have life, we are alive In the Lord, and 1ƒ we die, we die 1n the Lord. 
So, then, whether we live or die, we are the Lord's possessIon. 


Happy from now on 

are those who die 1n the Lordl 

So 1f 1S, says the SpIrit, 

for they rest from theIr labors. 

Vì không ai trong chúng ta tự cho mình sự sống, và cũng không ai tự làm chủ 
mình khi mình chết. 

Vì nếu chúng ta sống, chúng ta sống trong Chúa; nếu chúng ta chết, chúng ta 
cũng chết trong Chúa. 

Thế thì, hoặc sống hoặc chết chúng ta đều thuộc về Chúa. 


Cho Tang Lễ Người Lớn 


Ôi lạy Thiên Chúa, ơn thương xót Chúa vô lượng vô biên: Nguyện Chúa nhậm lời 
cầu thay của chúng con cho đây tớ Chúa là X., và tiếp nhận (ông) vào miền sáng 
láng vui mừng cùng với các thánh của Chúa; qua Chúa Cứu Thế Giê Xu, là Chúa 
chúng con, là Đắng cùng Ngài và Đức Thánh Linh đồng trị, một Đức Chúa Trời, 
đời đời vô cùng. Amen. 


Cho Tang Lễ Trẻ Em 


Ôi lạy Thiên Chúa, Con yêu dấu của Ngài khi xưa đã bồng ăm thiếu nhi và ban 
phước cho chúng: Nguyện bởi ơn Ngài chúng con được phó thác em X. nây cho 
Chúa, là Đắng không ngừng yêu thương chăm sóc, và nguyện tất cả chúng con 
được vảo trong nước thiên đàng của Chúa; chúng con câu nguyện qua Chúa Cứu 
Thế Giê Xu, là Đẳng cùng Ngài và Đức Thánh Linh đồng trị, một Đức Chúa Trời, 
đời đời vô cùng. Amen. 


Hội Chúng ngồi. 

Đọc một trong các đoạn Kinh Thánh sau đây. Nếu có Tiệc Thánh, luôn luôn đọc 
Phúc Am đê kêt thúc phân Đọc Kinh Thánh. 

Kinh Thánh Cựu Ước 


Ê-sai 25:6-9 (Ngài sẽ nuốt sự chết trong chiến thắng) 

Ê-sai 61:1-3 (Đề an ủi những ai than khóc) 

Ca-thương 3:22-26, 31-33 (Chúa hằng gia ân cho kẻ trông đợi Ngài) 
Khôn-ngoan 3:1-5,9 (Linh hồn của người công chính ở trong tay Chúa) 
Gióp 19:21-27a (Tôi biết Đẳng Cứu-chuộc tôi sống) 


Sau khi đọc Cựu Uóc, có thể hát hay đọc một thánh vịnh thích hợp hay một trong 
những Thánh Vịnh sau đây 


Thánh Vịnh 42 


Đức Chúa Trời ôi, linh hồn tôi mơ ước Chúa * 
Như con nai cái thèm khát suôi nước. 
Linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hằng sống: * 
Chừng nào tôi sẽ được ra mắt Đức Chúa Trời? 
Khi ngày ngày người ta hỏi tôi: Đức Chúa Trời ngươi đâu rồi? * 
Thì nước mặt làm đô ăn cho tôi ngày và đêm. 
Nay tôi hồi tưởng điều ấy thì lòng tôi buồn thảm; * 
Vì xưa tôi đã đi cùng đoàn chúng, 


dẫn họ đến nhà Đức Chúa Trời; 


Cắt tiếng ngợi khen và cảm tạ, * 
Cùng đoàn đông giữ lê. 


Hỡi linh hồn ta, sao ngươi quá nặng nề? * 
Sao quá bôn chôn bât an trong ta? 


Hãy đặt lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời; * 
vì ta sẽ cảm tạ Ngài, là Đâng giúp ta hôi tỉnh, 
và là Đức Chúa Trời của ta. 


Thánh Vịnh 46 


Đức Chúa Trời là niêm hy vọng và sức mạnh của chúng tôi, * 
Ngài săn sàng phù hộ lúc g1an nan. 


Vì vậy, chúng tôi chăng sợ dâu đât bị biên cải, * 
Núi lay động và bị chìm vào lòng biên; 


Dâu nước biên âm âm sôi bọt, * 
Và các núi rung chuyên vì biên động sóng côn, 


Có một dòng sông, nước nó mang hân hoan cho thành Chúa, * 
là nơi ngự thánh của Đâng Chí Cao. 


Đức Chúa Trời ở giữa thành ấy, 
nên thành ây chăng hề bị lay động. * 
Vừa rạng đông, Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ nó. 


Hãy yên lặng và nhìn biệt ta, Thượng Đê; * 
Ta sẽ được tôn cao giữa các dân, 
và được tôn cao khắp trái đât. 


Chúa Hằng Hữu của vạn quân ở cùng chúng tôi; * 
Đức Chúa Trời của Gia Cốp là nơi ân náu của chúng tôi. 


Thánh Vịnh 90 


Lạy Chúa, từ đời nầy qua đời kia, * 
Chúa là nơi ở của chúng con. 


Từ trước khi núi non sinh ra, 
ngay cả đât và thê gian chưa dựng nên, * 
Từ trước vô cùng cho đên đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. 


Chúa khiên loài người trở vào bụi tro, * 
Và phán răng, hỡi con cái loài người hãy trở lại. 
Vì một ngàn năm trước mặt Chúa khác nào ngày hôm qua đã qua trôi, * 


Giông như một canh của đêm. 


Khi Chúa trải các năm ra, chúng khác nào một giâc ngủ, * 
Thình lình tan biên như cỏ hoa. 


Sáng ngày cỏ mọc xanh lớn mạnh, * 
Nhưng chiêu tôi người ta cắt nó, nó khô và héo. 


Thật, chúng tôi bị hao mòn vì cơn giận của Chúa, * 
BỊ bôi rôi bởi sự thạnh nộ Chúa. 


Chúa đã đặt gian ác chúng tôi ở trước mặt Chúa, * 
Đê những tội lôi kín đáo chúng tôi trong ánh sáng mặt Chúa. 


Bởi cơn giận của Chúa, các ngày chúng tôi đều qua ởi; * 
Năm tháng chúng tôi châm dứt, như thê tấn tuông vãn chung. 


Tuối chúng tôi đến được bảy mươi; 

còn nếu mạnh khỏe thì đến tám mươi;* 
Song sức sống ấy chẳng qua là lao khổ và buồn thảm, 
vì nó chóng tàn, rồi chúng tôi bay mắt đi. 


Xin dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, * 
Hâu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. 


Thánh Vịnh 121 


Tôi ngước mắt nhìn về đôi núi; * 
sự giúp đỡ cho tôi sẽ đên từ đâu? 


Sự giúp đỡ cho tôi đến từ Chúa Hằng Hữu, * 
là Đâng dựng nên trời và đât. 


Ngài không để cho chơn ngươi xiêu tó, * 
Đắng gìn giữ ngươi sẽ chăng ngủ. 


Này, Đắng gìn giữ Y Sơ Ra Ên : 
Sẽ không hê nhặắp mặt hay ngủ mê. 


Chính Chúa Hằng Hữu là Đắng g1ữ gìn ngươi; 
Tại bên hữu ngươi, Ngài hăng bảo vệ ngươi; 


Vì vậy mặt trời sẽ không thiêu đốt ngươi lúc ban ngày, * 
Mặt trăng cũng không hại ngươi lúc ban đêm. 


Chúa Hăng Hữu sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi điêu ác; * 
Phải, Ngài sẽ giữ gìn cả linh hôn ngươi. 


Chúa Hăng Hữu sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào, * 
Từ nay cho đên đời đời. 


Thánh Vịnh 130 

Hỡi Chúa Hằng Hữu, từ nơi sâu thắm tôi cầu khẩn Ngài. * 
Chúa ôi, xin nghe tiêng tôi. 

Nguyện tai Chúa lắng nghe * 
Tiêng nài xIn của tôi. 


Hỡi Chúa Hằng Hữu, nếu Ngài cô chấp sự lầm lỡ; * 
Thì, Chúa ôI, ai sẽ còn sông? 
Nhưng Chúa có đầy lòng thương xót, * 
Vì vậy Ngài sẽ được kính sợ. 
Tôi tìm cầu Chúa Hằng Hữu; linh hồn tôi trông đợi Ngài; * 
Tôi tin cậy lời Ngài. 
Linh hồn tôi trông đợi Chúa hơn người lính canh trông đợi sáng; * 


Thật, hơn người lính canh trông đợi sáng. 


Hỡi Y Sơ Ra Ên, hãy tin cậy Chúa Hằng Hữu, 
Vì nơi Ngài có sự thương xót,* 
Nơi Ngài có sự cứu rồi nhiêu. 


Ngài sẽ chuộc Y Sơ Ra Ên * 
Khỏi các sự g1an ác người. 

Thánh Vịnh 139 

Hỡi Chúa Hăng Hữu, Ngài đã dò xét tôi, và biết tôi. * 
Chúa biệt khi tôi ngôi xuông, lúc tôi đứng dậy; 
Từ xa xưa, Chúa đã hiệu các ý tưởng của tôi. 

Chúa biết rõ lồi tôi đi, giường tôi ngủ, * 
Ngài thuộc hêt mọi lôi tôi. 

Vì lời chưa ở trên lưỡi tội, * : Ẫ. 
Kia, hỡi Chúa Hăng Hữu, Ngài biết trọn hết rôi. 


Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, * 
Đặt tay Chúa trên mình tôi. 


Sự tri thức dường ấy, thật diệu kỳ quá cho tôi, * 
Cao đên đôi tôi không với kịp. 

Tôi sẽ đi đâu xa Thần Chúa? * 
Tôi sẽ trôn đâu khỏi mặt Chúa? 

Nếu tôi leo lên tới Thiên Đàng, Chúa có tại đó.* 
Ví tôi xuông tới âm phủ, Chúa cũng có ở đó. 


Nêu tôi có được cánh của bình minh, * 
Bay qua chồ tận cùng của biên; 


Tại đó tay Chúa vẫn cứ dắt dẫn tôi, * 
và tay hữu Ngài sẽ năm lây tôi. 


Nêu tôi nói: sự tôi tăm chặc sẽ phủ lâp tôi, * 
Thì đêm tôi của tôi vân biên nên ban ngày. 


Thật vậy, đối với Chúa tối tăm chăng phải là tối tăm, 
ban đêm vần tỏ tường như ban ngày; * 
Tôi tăm cùng sự sáng đêu như nhau trước mặt Chúa. 


Kinh Thánh Tân Ước 


Rơma 8:14-19, 34-35, 37-39 

1 Corinthians 15:20-26, 35-38, 42-44, 53-58 
2 Corinthians 4: 6-5-9 

I Giang 3:1-2 

Khải Huy ền 7:9-17 

Kha ỉ Huy ền 21:2-7 


Sau ph ân T ân Ước, c ó th Êh át th ánh ca hay đọc 23, 27, 106, hay 116 
Th ánh Vịnh 23 
| CHÚA là mục tử chăn dắt tôi, tôi chăng thiếu thốn gì. 


5 Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. 
Người đưa tôi tới dòng nước trong lành 


3 và bố sức cho tôi. 
Người dân tôi trên đường ngay nẻo chính 
vì danh dự của Người. 


4 Lạy Chúa, dâu qua lũng âm u 
con sợ gì nguy khôn, vì có Chúa ở cùng. 
Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững đạ an tâm. 


5 Chúa dọn săn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. 
Đâu con, Chúa xức đượm dâu thơm, 


ly rượu con đây tràn chan chứa. 
6 Lòng nhân hậu và tình thương CHÚA 
ập ủ tôi suôt cả cuộc đời, 
và tôi được ở đên Người 
những ngày tháng, những năm dài triên miên. 


Phúc Âm 
Giang 5:24-27 
G1ang 6:37-40 
Giang 10:11-16 


Giang I11:21-27 
Giang 14:1-6 


Hội chúng đứng. 
Chủ Lễ Phúc Âm c?a Chúa C?u Th? Giê Xu theo Thánh Gi?ng 
H?1 chúng L ạy Chúa, vinh quang thu ộc v ề Chúa. 
Đọc Phúc Âm xong, Chủ Lễ n ói Phúc Âm c ủa Ch úa C ứu Thế 
Hội chúng Lạy Ch úa C ứu Th ê, 
chúng con ng ợi khen Ngài. 
Hội chúng c ẫu nguy ện 
Chủ Lễ 


Chúng ta hãy cầu nguyện cho X. Đức Kitô là Đắng đã phán: "Ta là sự sống lại và 
sự sông." 


Lạy Chúa, Ngài đã từng an ủi Mát Tha và Ma Ri khi họ sầu thảm; xin đến với 
chúng con là những người đang than khóc X. và xin lau ráo nước mất chúng con. 
Lạy Chúa, xin nghe lời câu nguyện chúng con. 


Chúa đã khóc trước mộ La-xa-rơ, bạn của Ngài; xin an ủi chúng con. 
Lạy Chúa, xin nghe lời câu nguyện chúng con. 


Chúa đã khiến kẻ chết sống lại; xin ban cho X. sự sống đời đời. 
Lạy Chúa, xin nghe lời câu nguyện chúng con. 


X. ï đã được rửa sạch trong lễ Báp Tem và được xức dầu bằng Thánh Linh; nguyện 
Cụ được ở cùng tât cả các thánh của Chúa. 
Lạy Chúa, xin nghe lời câu nguyện chúng con. 


Nguyện Chúa an ủi chúng con trong cơn buôn rầu; nguyện bởi đức tin chúng con 
được xoa dịu, và hy vọng về sự sông vĩnh cửu. 


Yên lặng 


Chủ Lê 

Lạy Cha của muôn loài, chúng con cầu nguyện cho X., và cho tất cả những nĐười 
thân yêu của chúng con đã khuất. Xin Chúa cho họ được an nghỉ vĩnh viên. 
Nguyện ánh sáng đời đời của Chúa chiếu trên họ. Nguyện linh hồn họ, cùng với 
linh hồn của tất cả những người đã chết, nhờ sự thương xót của Thiên Chúa, được 
nghỉ ngơi trong an bình. Amen. 


Lời Cầu Nguyện Phó Thác ( Hội Chúng đọc hàng chữ xiên) 


Lạy Đức Kitô, xin cho tôi tớ Chúa được an nghỉ cùng các thánh, 
là nơi sống vĩnh cứu, không còn đau thương sáu não, 
cũng không có tiếng thở than. 


Chỉ có Chúa là bắt tử, là Tạo Hóa dựng nên loài người; chúng con là loài hay chết, 
nắn nên từ bụi đất để rồi trở về với đất bụi. Vì Chúa đã phán khi Ngài dựng nên 
con, rằng "Ngươi là bụi đất, ngươi sẽ trở về đất bụi." Tất cả chúng con sẽ về cùng 
bụi đất; nhưng tại nơi mộ phần chúng con vẫn hát: A-lê-lu-ya, a-lê-lu-ya, a-lê-]u- 


va. 


Lạy Đức Kitô, xin cho tôi tớ Chúa được an nghỉ cùng các thánh, 
là nơi sống vĩnh cứu, không còn đau thương sáu não, 
cũng không có tiếng thở than. 


Chủ Lê 

Lạy Chúa Cứu Thế nhân từ, chúng con xin phó thác vào tay Chúa X.. Nguyện 
Chúa tiếp lẫy X.ï, một con chiên trong bầy của Chúa, một chiên con của nhà Chúa, 
một tội nhân do chính Chúa cứu chuộc. Nguyện Chúa nhận lấy X. vào vòng tay 
thương xót của Chúa, để X. được hưởng phước bình an đời đời, và được về nơi các 


thánh đây vinh quang trên trời. Amen. 
Chúc Phước 


Nguyện sự bình an của Thiên Chúa vượt quá mọi sự hiểu biết giữ gìn lòng và ý 
tưởng của anh chị em trong sự thông biết và tình thương của Ngài củng với Con 
Ngài là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta; và nguyện ơn phước của Đức Chúa Cha, 
Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh ở cùng anh chị em từ nay cho đến đời đời. 
Amen. 


Lễ Chung 


Nghi Thức An Táng Tại Nghĩa Trang 


Chủ Lễ 
Tât cả những ai Cha Ta đã ban cho Ta sẽ đên cùng Ta, 
và hề ai đên cùng Ta, ta sẽ chăng bao giờ bỏ ra ngoài. 


Đắng đã khiến Đức Giêsu chỗi dậy từ cõi chết cũng sẽ ban sự sống : 
cho thân thê hay chêt của chúng ta, bởi Thánh Linh của Người là Đâng ở trong 
chúng ta. 


Vì vậy lòng tôi vui vẻ, và tâm thân tôi mừng rỡ; thân xác tôi cũng sẽ an nghỉ trong 
hy vọng. 


Ngài sẽ chỉ cho con con đường sự sông; trong sự hiện diện của Ngài con sung 
sướng bit bao, và ở bên tay phải của Ngài có sự vui mừng hơn nữa. 


Chủ Lễ 


Vì niềm tin chắc chắn về sự sống lại và sự sống đời đời qua Đức Giêsu Kitô Chúa 
chúng con, chúng con phó thác vào tay Thiên Chúa toản năng người anh (ch ?)của 
chúng con là X, và chúng con gởi thân xác X vào chỗ an nghỉ; đất về với đất, tro 
về với tro, bụi về với bụi. Nguyện Chúa ban phước cho người và gìn giữ người. 
Nguyện Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên người và ban cho người sự bình an. Amen. 


Chủ Lễ Chúa ở cùng anh chị em. 
Hội chúng Và ở cùng Mục Sư. 
Chủ Lê Chúng ta hãy câu nguyện. 


Chủ Lễ cùng Hội Chúng 


Lạy Cha chúng con ở trên trời, Danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý 
Cha được nên, ở đất cũng như ở trời. Xin cho chúng con hôm nay lương thực hàng 
ngày. Xin tha tội lỗi chúng con, 

như chúng con tha thứ cho những kẻ phạm lỗi với chúng con. Xin chớ để chúng 
con bị cám dỗ, song cứu chúng con khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiến, đều 
thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. 


Chủ Lễ Lạy Chúa, xin ban cho X. được an nghỉ nơi vĩnh cửu. 
Hội Chúng Và nguyện ánh sáng của Chúa ở trên người mãi mãi. 
Chủ Lễ Nguyện linh hồn X. , cùng với linh hồn của tất cả những người đã 


chết, nhờ sự thương xót của Thiên Chúa, được nghỉ ngơi trong an bình. Amen. 


